KHÉO DẠY CON 


NHIÊU TÁC GIẢ 


Diệu Liên Lú Thu Lính 
Chuyển Ngữ § Tổng Hợp 
2017 


Thư Viện Hoa Sen 


MỤC LỤC 


Lời Người Dịch 

Khéo Dạy Con 

Giáo Dục Cho Trẻ Các Giá Trị Phát Giáo 
Mẹ Tôi 

Nỗi Bắt An Của Người Mẹ 

Phật Giáo Trong Thời Đại Mới 

Sức Mạnh Của Sự Tha Thứ 

Yêu Thương 

Đợi Thân Chết 

Tỏa Sáng 

Ăn Vừa Đủ Để Giữ Thân Tâm Khỏe Mạnh 
Không Hoang Phí Dù Chỉ Một Hạt Gạo 
Vị Thây Kính Mễn 

Pháp Trong Đời Sống Hằng Ngày 

Làm Chủ Thời Gian Của Mình 

Về Chánh Niệm 

Như Không Có Gì Để Mắt 

Từ Bi — Thiện Ý 

Tự Tưởng Kinh Tế Phật Giáo Cho Cuộc Sống 
Lành Mạnh 

Chút Buông Thư 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


- Cảm Xúc Giận 

-Hai Từ 

- Cây Điều Ước 

- Nhẹ Nhàng & Vui Vẻ 


IV 


Lời Người Dịch 


Hằng năm, cứ vào mùa an cư là chúng tôi có sách 
ấn tống để cúng dường chư tôn đức tăng, ni cùng 
quý Phật tử gần xa. Mỗi lần làm được thế thì 
chúng tôi, kẻ có công dịch, người đóng góp ấn 
tống, người giúp đỡ để sách đến tay nhiều người 
trong sự tốt đẹp nhất có thê, đều hạnh phúc. Sau 
đó lại bắt tay vào việc chuẩn bị sách cho mùa an 


cư sau... một cách hạnh phúc. 


Năm nay, đến hẹn, nhưng không thê “xuất hiện? 
được vì nhiều lý do. Nhưng lỗi nặng nhất là ở 
người dịch, lỗi không tinh tấn, lỗi khâu chọn bài, 
khó liên kết đề mục với nhau chặt chẽ. Đã toan 
không In nữa. Tuy nhiên khi chia sẻ với bạn bè ý 
định đó thì bạn khuyên rằng, mình đã làm hết sức, 
kết quả hãy để người đọc tự kết luận. Nghe ra, 
chúng tôi mạnh dạn in. Mong bạn đọc thứ tha 
nếu có làm rộn phiền, làm mất những giây phút 


sông trong hiện tại quý báu của quý vị. Vì tất cả 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


chúng tôi đêu làm công việc này với tâm thiện 
lành, mong cho mọi người được ích lợi, dù nhiêu, 
dù ít. 


Cuốn sách này là tập hợp các bài dịch rải rác của 
chúng tôi trong thời gian qua. Vì sự hiểu biết còn 
nhiều hạn hẹp, nên khó tránh được nhiều sai sót, 
kính mong quý độc giả chỉ bày cho. 


Và cũng như tất cả mọi quyển sách trước đây, 
chúng tôi hảm ân các nhà hảo tâm, quý đạo hữu 
đã chung tay góp sức để sách được đến tay nhiều 
độc giả dưới dạng sách ấn tống. 


Nguyện đem công đức này hướng đến tất cả 
chúng sanh. Nguyện tất cả đều tìm được niềm vui 
trong đạo Phật chân chánh. 


Nay kính, 
Diệu Liên Lý Thu Linh 


I3 107@vahoo.com 
Thu 2017 


1 


Khéo Dạy Con 
Ríchard Harold 


Richard Harold, giám đốc một công ty truyễn 
hình, phụ trách nội dung trên các mạng. Ông là 
Phật tử theo truyền thống Nguyên Thủy, hiện 
sống tại bang Chicago, Mỹ. 

33£zk 


Mới đây, một đồng nghiệp đã nhờ tôi tạo một 
phác đồ cách dạy trẻ em từ 4-14 tuổi về Tứ Diệu 
Đề. Đó là một phần trong bài diễn thuyết của anh 
tại giáo đoản Unitarian Universalist (Nhất Thế 
giáo). Tôi nhanh chóng tìm kiếm tài liệu trên 
mạng, nhưng thật ngạc nhiên khi thấy có rất ít tài 
liệu về việc dạy Phật giáo cho trẻ em. 


Một vị sư có lân nói với tôi răng trong nhiêu gia 


4 


KHÉO DẠY CON 


đình người Thái, việc đầu tiên cha mẹ dạy con trẻ 
là cách chấp tay khi vái lạy. Tiếp theo đó, cha mẹ 
dạy chúng cách lạy trước các tượng Phật ba lạy. 
Có phải họ dạy cho con cái cung cách vái lạy vì 
đó là một phần trong các nghi lễ Phật giáo? 


Không hắn thế. Dầu đó cũng là một phân trong 
nghi lễ Phật giáo, nhưng khi lạy và chấp tay đúng 
cách đòi hỏi trẻ phải chú tâm. Chúng phải chú 
tâm đến việc mình đang làm. Và thay vì dạy trẻ 
nhỏ những điều cao siêu như nhân và quả. Cha 
mẹ người Thái dạy con họ cách chú tâm chánh 
niệm để làm điều gì đó đúng cách. Suy cho cùng, 
sự chú tâm chánh niệm cũng năm trong ba điều 
dạy của Phật: Giới, Định (chánh niệm) và Tuệ. 


Tuy nhiên cũng có những cha mẹ dầu là Phật tử 
thuần thành cũng không muốn “truyền giáo” cho 
con cái họ. Thật lòng, tôi thấy cách ứng xử đó 
hơi ích kỷ. Vì đối với đa số chúng ta, những 
người cải đạo sang Phật giáo, chúng ta tìm đến 
Phật giáo vì chúng ta không chấp nhận cách giáo 
dục theo tôn giáo riêng của cha mẹ. Tôi nghĩ có 
lẽ các bậc cha mẹ này cũng muốn để cho con cái 
tự “tìm ra” con đường riêng giống như họ. Nhưng 
điều này đối với tôi, là một cách suy nghĩ thiển 
cận. 


Thử nghĩ xem, có biết bao người chấp nhận tôn 


giáo của cha mẹ và tiếp tục đi theo tín ngưỡng 
này? Đa phân họ làm thê là vì lúc nhỏ, cha mẹ 


Š 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


dẫn họ đi nhà thờ, học các lớp giáo lý và để hiểu 
rõ về tôn giáo của mình, bắt buộc họ phải học 
kinh sách. Và những đứa trẻ này, dĩ nhiên, cũng 
tham gia nhiều nghỉ lễ theo tôn giáo của cha mẹ - 
từ việc đọc kinh trước khi ăn đến việc tham dự 
vào các hoạt động ở nhà thờ nơi cha mẹ họ 
thường đi. 


Con cái họ chấp nhận việc này và tiếp tục giữ 
“tôn giáo” đó cho đên khi trưởng thành. 


Những người cải đạo theo Phật giáo như chúng 
tôi chắc chắn cũng đã được giáo dục theo cách đó, 
nhưng dần dần chúng tôi bắt đầu đặt nghi vẫn về 
những lý thuyết và cách thực hành theo tôn giáo 
của cha mẹ. Vì không có được những câu trả lời 
làm thỏa lòng, chúng tôi đã đi tìm cái gì đó khác. 
Đối với phần đông chúng tôi, cái gì đó là Phật 
giáo. Nào, hãy tự hỏi mình điều này: Liệu bạn có 
tìm đến Phật giáo nếu từ lúc đầu bạn đã hài lòng 
với việc giáo dục theo tôn giáo của cha mẹ? Nếu 
bạn không thắc mắc gì với các cách thực hành 
theo tôn giáo của cha mẹ, liệu bạn có đi tìm kiếm 
một thứ gì khác không? Có thể có, mà cũng có 
thê không. 


Điều tôi muốn nói ở đây là việc lúc ấu thơ bạn 
đã được tiếp xúc với một tôn giáo sẽ dễ khiến bạn 
muốn. tìm hiểu về tôn giáo khác. Tuy nhiên, hãy 
nhớ rằng, đa số cũng được giáo dục trong những 
môi trường tương tự nhưng họ cảm thấy thoải 


6 


KHÉO DẠY CON 


mái, hài lòng với tôn giáo của cha mẹ, và chăng 
bao giờ cảm thây có nhu câu đi tìm thứ gì khác. 


Vậy mà đối với một số người cải đạo theo Phật 
giáo, hay đang theo Phật giáo lại có ý muốn kỳ lạ 
là không cho con cái họ cơ hội đó. Tại sao không 
dạy con cái bạn về Phật giáo? Tại sao không 
“truyền giáo? cho chúng? Dạy dỗ rồi buông. Nếu 
chúng chấp nhận sự hướng dẫn của bạn, thì chúng 
sẽ được hạnh phúc. Nếu không, chúng sẽ tự đi 
tìm một tôn giáo khác, giống như bạn đã làm. Có 
thê chúng sẽ gia nhập theo một tôn giáo khác và 
thấy hạnh phúc. Đó không phải là điều chúng ta 
muốn dành cho con cái mình sao, là cho chúng 
được hạnh phúc? 


Số khác không muốn “ép” con cái phải theo 
Phật giáo, vì họ không muốn giống như cha mẹ 
họ, đã “ép” họ theo tôn giáo của cha mẹ. Nhưng 
dạy con cái Phật pháp không cần phải là một hoạt 
động có tính “ép buộc”. 


Đức Phật đã dùng hình ảnh cái gương rất bình 
thường để dạy con trai, Rahula, khi đứa trẻ chỉ 
mới 8 tuổi, về sự quán chiếu các hành động quan 
trọng thế nào đến sự bình an, hạnh phúc của 
mình. Chú tâm vào việc mình đang làm là điều 
quan trọng trong Phật giáo. Và có nhiều cách để 
dạy con cái chúng ta điều đó mà không cần phải 
“ép buộc” chúng. Nếu bạn dạy con cái sự liên hệ 
nhân quả giữa hành động của chúng và kết quả 


7 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


mà các hành động đó mang đến, đó là bạn đang 
dạy trẻ vê Phật giáo. 


Một trong năm điều quán chiếu mà đức Phật 
dạy là: “Tôi là chủ của Nghiệp, do nghiệp sinh, 
do nghiệp tạo, liên hệ do nghiệp, tuân thủ theo 
nghiệp...” Liên hệ do nghiệp thì đúng như thế: 
con cái bạn là nghiệp quả của bạn. Chúng là con 
cái bạn do một lý do nào đó. Hãy quán tưởng về 
điều đó trong lần tọa thiền tới, để xem điều gì trỗi 
lên trong tâm bạn. 


Dưới đây là một số điều tôi đề nghị để dạy Phật 
pháp cho trẻ em. Chúng rât cơ bản, nhưng đó là 
khởi đâu. 


Dạy Tứ Diệu Đề cho trẻ em: Hãy nói với các 
e1: 


l1. Không phải lúc nào chúng ta cũng hạnh 
phúc; có những lúc ta buôn, giận, sợ hay 
cảm thấy cô đơn. 

2. Chúng ta cảm thấy buôn, giận, sợ hay cô 
đơn vì ta không thể có được cái mình 
muốn, hay phải làm điễu ta không muốn 
làm. 

3. Chúng ta cảm thấy như thể là do cái nhìn 
của bản thân, nhưng ta có thể sửa đồi các 
trạng thái đó khi ta đã học cách muốn 
đúng. 


KHÉO DẠY CON 


4.. Đức Phật đã dạy chúng ta tám thứ đề ghi 
nhớ, để giúp ta học cách làm đúng và 
chấp nhận rằng cuộc đời không phải lúc 
nào cũng như ta muốn. 


Tám thứ đó là Bát Chánh Đạo của Đức Phát, 
chính yếu là dạy cho ta biết có những cách làm 
đúng và những cách sai lầm. Làm đúng có nhiễu 
ý nghĩa hơn là sống đạo đức. Làm điều đúng 
mang lại cho ta hạnh phúc, khiến ta cảm thấy tự 
tại, không lo lắng, không sợ hãi điều gì có thể xảy 
ra cho ta. Đó là thứ hạnh phúc lâu dài, vững bên. 
Đức Phật đã so sảnh loại hạnh phúc này với cái 
bóng của ta: nó luôn theo sát ta, nhưng ta không 
hệ biết đến nó trừ khi ta quay nhìn nó. 


Làm điều sai trải là cái sẽ mang đến cho chúng 
ta những cảm giác mà ta không thích. Thí dụ, 
nếu ta nói lời ác ý, ta sẽ khiến ai đó tức gián, và 
người ta thường làm điều gì với người khiến họ 
tức giận? Họ sẽ trả đũa, họ sẽ làm gì đó đề hại 
lại ta. Do đó tất cả là do ta bắt đầu. Ta tạo ra sự 
bắt hạnh cho bản thân, và điều đó có thể khiến ta 
cảm thấy vô vọng, bất lực, giống như ta phải luôn 
mang một gảnh nặng bên mình. Đức Phát đã 
diễn tả những hành động sai trải của ta tạo ra 
phiên não như thế nào bằng cách sử dụng một ẩn 
dụ của con bò kéo xe Chiếc xe đã nặng nề, 
vướng viu. Nhưng mỗi lân ta hành động sai trải, 
cũng giống như ta bỏ thêm một viên đá nặng khác 
lên toa xe ta đang kéo phía sau. Nếu ta không bỏ 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


thêm đá nặng, chặc chăn ta sẽ dê kéo chiếc xe kia 
hơn. 


(Chuyển ngữ dựa theo Teaching Children Well, 
Nguôn: mybuddhaispink.blogspot.com) 


10 


KHÉO DẠY CON 


Giáo Dục Cho Trẻ Các Giá Trị 
Phật giáo 
Maru Talbot 


Mary Talbot, biên tập viên thưởng trực của tạp 
chí Phật giáo Tricycle  Nhiễu bài viết của bà 
cũng xuất hiện trên tờ The New York Times. Bà 
hiện sống tại bang New York, Mỹ. 


Trong hàng ngàn lời dạy của đức Phật, Ngài 
dành rất ít -ba hay bốn bài kinh, tùy theo cách 
bạn đo đếm- đặc biệt dành cho trẻ em. Nếu ta 
nhìn vảo độ sâu, độ trải rộng của các kinh tạng, 
thật khó nghĩ tại sao đức Phật lại có quá ít kinh 
giáo dục con trẻ: có phải vì để theo được con 
đường của Phật, người ta cần có tâm chín chắn 
hơn và chí nguyện mạnh mẽ hơn? Hay chỉ vì xã 
hội Ân Độ 2600 năm về trước, trong các gia đình 
đã có đầy đủ những lời khuyên dạy trẻ -và nếu 
một thành viên trưởng thành trong gia đình đi 
theo Phật, thì tự nhiên con trẻ trong nhà cũng hấp 
thụ những bài học và văn hóa Phật giáo. Hay có 
lẽ -và đây chỉ là phán đoán của cá nhân tôi- răng 
vì những điều cốt lõi mà đức Phật dạy cho trẻ đã 
bao trùm tất cả các pháp, nên không cần phải nói 


I1 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


thêm nhiều. Hay Đức Phật đang làm điều mà các 
bậc cha mẹ hay thầy cô hoàn hảo nhất làm -là 
đơn giản hóa các giáo điều phức tạp đến mức tối 
đa, cấp thiết nhất -và thể hiện bài giảng theo 
phương cách đề đứa trẻ có thể áp dụng trong đời 
sống? 


Đứa trẻ mà chúng tôi muốn nói đến ở đây chính 
là con của Đức Phật, Rahula -tiếng Pali có nghĩa 
là “ràng buộc” hay “xiềng xích”. Các Phật tử đều 
biết là Đức Phật đã rời bỏ gia đình vào ngày mà 
đứa con duy nhất của Ngài ra đời -người cha nảo 
mà có thể làm chuyện đó? (Chúng ta tất biết có 
không ít người). Nhưng trong trường hợp của 
Đức Phật, việc từ bỏ tình phụ tử và cuộc sống 
vương giả phản ảnh sự suy nghĩ thâm sâu của 
Ngài rằng hạnh phúc vô điều kiện, bền vững có 
thê có được -vả rằng khi từ bỏ gia đình, từ bỏ 
những ràng buộc trong đời sống tình cảm và tâm 
linh, ngài có thể cuối cùng đem lại cho họ hạnh 
phúc bắt tử mà ngài đã tìm được cho bản thân. 


Khi Rahula được bảy tuổi, chú trở thành đệ tử 
của cha mình và bắt đầu được dạy dỗ đề trở thành 
một tu sĩ. Trong một bài kinh có tên “Kinh Giáo 
Giới Rahula” (Trung Bộ 61), Đức Phật đã truyền 
trao cho con trai của mình những hạt giống giáo 
lý quan trọng nhất. Ngài bắt đầu bằng việc nhắn 
mạnh đến sự trọng đại của tính chân thật -ám chỉ 
rằng nếu Rahula muốn tìm ra sự thật, thì trước hết 
tự mình phải sống chân thật. Sau đó ngải nói đến 


12 


KHÉO DẠY CON 


việc sử dụng những hành động của mình như tắm 
gương soi. Ngài dạy Rahula rằng, trước khi làm 
bất cứ việc gì, hãy tự hỏi mình: Việc ứồi sắp làm 
đáy thiện hay bất thiện? Sẽ đem lại lợi ích hay tai 
hại? Nếu thấy có hại, thì đừng làm. Nếu tốt, thì 
cứ tiến hành, thử nghiệm. Tuy nhiên, khi đang 
thực hiện các hành động đó, cũng hỏi như trên. 
Nếu thấy nó đem lại tai hại, dừng ngay. Nếu 
không, tiếp tục thực hiện. Rồi ngay cả sau khi 
hoàn tất, cũng hỏi những câu đó -Điểu đó thiện 
hay bất thiện?” Nếu thấy điều lúc đầu có vẻ tốt, 
thực sự cuối cùng là xấu, thì hãy trao đôi với 
huynh đệ, và nhất quyết không bao giờ lặp lại lỗi 
lầm đó nữa. Nhưng nếu, theo lời Đức Phật, “khi 
quán chiếu [về thân, khẩu hay ý], mà con thấy 
rằng nó không đưa đến ưu phiền... Nó là một 
hành động thiện xảo mang lại kết quả tốt đẹp, ảnh 
hưởng tốt đẹp, thì tâm con trong sáng, vui tươi, tu 
tập ngày đêm với các tâm thiện đó”. Đức Phật đã 
dạy con trai về sự quan trọng của việc học hỏi từ 
các lỗi lầm của mình, việc phải chịu trách nhiệm 
cho các hành động của mình, và vun trồng tâm bị 
mẫn. Quan trọng không kém là việc Đức Phật 
dạy con về chủ đích của hành động và hậu quả 
của chúng sẽ như thế nào -với những hành động 
mang lại kết quả tức thời hay dải lâu sau này. 
Ngài cũng dạy Rahula về căn bản của Tứ Diệu 
Đế: ý thức rằng khổ là do các hành động trong 
quá khứ hay hiện tại gây ra, rằng nếu chịu khó 
quan sát, chúng ta có thể biết cách hành động 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


ngày càng tốt đẹp hơn, cho đến chỗ hoản toản 
tuyệt hảo, hoàn toản tự tại. 


Đức Phật có lợi thế trong việc giáo dục trẻ em 
vì ngài sống trong một xứ sở mà việc giáo dục và 
thực hành tâm linh là một phần của cuộc sống. 
Đối với chúng ta, những người muốn dạy dỗ con 
cái theo các giá trị của Phật giáo, phải xây dựng 
từ cái không hiện hữu -một hệ thống hỗ trợ giáo 
dục Phật pháp cho trẻ em. Tuy nhiên, chúng ta 
không phải bắt đầu từ con số không -Kinh Rahula 
và nhiều giáo thuyết khác là nơi đặc biệt để bắt 
đầu, và sự trải nghiệm cũng như niềm tin của bản 
thân chúng ta đóng góp không nhỏ -nhưng ta 
cũng cần nhiều sự nâng đỡ khác. Những câu 
chuyện hay hoạt động thú vị có thể giúp trẻ em 
thấy được sự quan trọng của giáo lý, trong khi 
người lớn, bạn bè và các thành viên trong cộng 
đồng có thể đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ và kỹ 
năng để dạy thiền và giúp trẻ em trên con đường 
đạo. 


Là Phật tử, chúng ta cũng là những nhà tiên 
phong trong việc cô gắng xây dựng một nền văn 
hóa tôn giáo, đạo đức cho bản thân và gia đình, 
trong một xã hội vật chất không đóng góp được gì 
cho tầm nhìn của chúng ta. Nhưng cái được của 
việc dạy Phật pháp cho con trẻ buộc chúng ta phải 
là những nhà tiên phong thiện xảo. Trong một 
chừng mực nào đó, dường như việc đem trẻ em 


14 


KHÉO DẠY CON 


(và những thực tại nhân sinh) vào Phật giáo là lựa 
chọn cuối cùng của hầu hết các trung tâm tu tập, 
được tạo lập như một kiểu tu tập hiếm có (ngay cả 
trong các nước mà Phật giáo là quốc giáo). Đó 
không phải là việc mướn người col trẻ khi chúng 
ta hành thiền, dầu đó là cách tô chức coi trẻ hữu 
hiệu, tiết kiệm- chứ chưa nói đến việc dạy Phật 
pháp cho trẻ - cũng là một công việc tốn nhiều thì 
giờ, công sức. Trẻ ở quanh ta khi ta thực hành có 
thể giúp trẻ làm quen với các hoạt động của ta, 
nhưng không có nhiều ích lợi cho chúng. 


Tạo dựng một cuộc sống theo Phật giáo cho con 
cái có nghĩa là chúng ta phải sắp xếp lại cách giáo 
dục, hoặc làm tình nguyện viên đóng góp nhiều 
thời gian, nghiên cứu các phương cách giáo dục, 
thiết lập các chương trình như làm lồng đèn 
Vesak băng giấy và các lá cờ có lời kinh cho các 
em nhỏ, hay dạy thiền ở trường học. Đó có thể là 
một công việc rất khó nhọc. Khi Willa, đứa con 
gái 8 tuổi của tôi cùng đi đến một tu viện thăm 
bạn tôi; sau đó, nó nói: “Tại sao con phải trở 
thành Phật tử chứ? Vừa xấu, vừa chán”. Có 
nghĩa là: ở đó không có việc gì cho trẻ làm, không 
có gì có thê tô hồng, hay làm đẹp về điều đó, nên 
con dứt khoát không theo việc mà mẹ quá coI 
trọng”. Tuy nhiên, một năm sau, con gái bắt đầu 
kéo tôi vào những câu chuyện về sự liên hệ giữa 
nghiệp và sự may mắn. Nó khẳng định rằng 
người ta có thể tin vào cả hai: “Ta tự tạo ra 
nghiệp của mình, và ta cũng tự tạo ra sự may mắn 


15 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


cho mình, cho nên may mắn phải là một phần của 
nghiệp”. Tôi cũng may mắn được cộng tác với 
một trường học kia về chương trình dạy thiền cho 
trẻ, nên con gái cũng được học thiền mà không 
phải vướng víu nếu như phải học thắng từ cha mẹ, 
và có thể tự mình chứng nghiệm giá trị của thiền. 


Điều tuyệt vời của dự án này là chúng tôi tái tạo 
lại hình thức lửa trại thời xa xưa, đồng thời cũng 
quan tâm đến phản ứng của trẻ. Chúng tôi tập 
chúng tánh rộng lượng, nhấn mạnh về sự quan 
trọng của việc làm việc gì cho xong việc đó như 
là sự chủ tâm, hay thiền, cho đến khi nó trở nên 
một khả năng nhuần nhuyễn -thì đó là lúc việc 
làm của ta có kết quả, được thành công. Trong 
quá trình này, chính sự tu tập của chúng tôi cũng 
được tiến triển, nhưng điểm nhân ở đây là chúng 
tôi đang trao cho trẻ những điều thực sự giá trỊ. 
Trong kinh Rahula, Đức Phật đã dạy con trai kết 
duyên với các vị cao niên trí tuệ hầu giúp chú có 
những lựa chọn khôn ngoan. những người mà 
Rahula có thể tin cậy và gửi găm tâm tư. Nếu các 
bậc cha mẹ có thể tự biến vai trò của mình thành 
bạn của con cái -của chúng ta hay của người- là 
chúng ta đã phục vụ chúng tốt... Ngày nay, 
chúng ta sống trong thời điểm lần đầu tiên mới có 
là con cái chúng ta tin nghe theo bạn bè hay giới 
truyền thông để ứng xử trong xã hội hơn là nghe 
theo các bậc lão niên trong gia đình. Nếu chúng 
ta không muốn những Người Nhện, Người Sắt trở 
thành thần tượng của con cái mình thì ta phải 


16 


KHÉO DẠY CON 


giành được và duy trì được niêm kính tin của 
chúng. ... 


(Trích Dịch từ TEACHING YOUR CHILDREN 
BUDDHIST VALUES, tạp chí Tricycle, Mùa 
Thu 2008) 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


Mẹ Tôi 
Karrey J. Lindenberg 


Điều tôi cảm nhận đầu tiên về mẹ là đôi bàn tay. 
Tôi không nhớ lúc đó mình bao nhiêu tuôi, nhưng 
hình như sự hiện hữu, cuộc sông của tôi gắn liền 
với đôi bàn tay đó. Đôi bản tay của mẹ, một 
người mẹ mù. 


Tôi còn nhớ những lân ngôi tô vẽ màu ở bàn ăn, 
trong nhà bêp. Tôi nói, “Mẹ! Xong rôi. Hãy nhìn 
tranh của con này!” 

“Ô, đẹp quá!” mẹ trả lời, và tiêp tục với công việc 
đang làm. 


Tôi níu kéo, “Không, mẹ phải nhìn băng tay kìa”. 
Lúc mẹ đến gần, tôi cầm tay mẹ rà trên bức tranh. 
Tôi rất thích nhìn vẻ hào hứng trên mặt mẹ khi 
mẹ nói bức tranh đẹp quá. 


Tôi không xem việc mẹ cảm nhận mọi thứ bằng 
đôi bàn tay là lạ. Như khi mẹ nâng niu mặt tôi, 
hay rờ rẫm những thứ tôi đưa cho mẹ. Dâu tôi biết 
là ba, là bà, và mọi người khách đến nhà đều nhìn 
tôi và mọi thứ bằng mắt, nhưng tôi không cho là 


18 


KHÉO DẠY CON 
lạ khi mẹ không dùng mắt đề nhìn. 


Tôi vẫn nhớ cách mẹ chải tóc cho tôi. Mẹ đặt 
ngón tay cái của bàn tay trái vào giữa hai chân 
mày tôi, mấy ngón còn lại vịn đầu tôi. Rồi tay 
phải cầm lược, mẹ lần theo các ngón tay, chải 
xuống trán tôi, để rẽ đường ngôi. Và đường ngôi 
mẹ rẽ cho tôi bao giờ cũng chính xác. 


Nhiều lần bị ngã đau khi chạy nhảy, tôi lại chạy 
vào khóc, mách mẹ rằng đầu gối tôi chảy máu, thì 
đôi bàn tay dịu dàng đó lại nhẹ nhàng, khéo léo 
rửa, và băng bó vết thương cho tôi. 


Nhưng tôi khám phá ra rằng có những thứ mẹ 
không bao giờ muốn mó tay đến. Lần đó, tôi tìm 
thấy một chú chim nhỏ, chết trước cổng sân nhà, 
tôi mang vào khoe mẹ. “Mẹ, nhìn coi con tìm 
được cái gì đây?”, tôi nói, vừa cầm tay mẹ đặt lên 
xác chim. Mẹ chạm nhẹ vào xác con vật nhỏ bé 
đó, giựt tay lại, và thét lên sợ hãi. “Cái gì vậy?” 
“Một con chim chết”, tôi trả lời. Mẹ co tay lại, 
bảo tôi mang xác chim đi chôn và dặn rằng không 
bao giờ được để mẹ sờ vào những thứ như thế 
nữa. 


Tôi cũng không thể hiểu được những sự nhạy bén 
khác thường của các giác quan của mẹ. Có lần, tôi 
thấy một đĩa bánh nhỏ mẹ để trên bàn, tôi nhón 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


tay lấy một cái, và nhìn xem mẹ có nói gì không. 
Mẹ không nói một lời, dĩ nhiên là tôi nghĩ nếu mẹ 
không sờ, mẹ không thể biết được việc tôi vừa 
làm. Nhưng khi tôi đi ngang qua, mẹ nắm tay tôi 
lại và nói: “Lần sau, con phải xin phép mẹ, chứ 
không được tự ý lây bánh ăn nghe không?” 


Còn mũi của mẹ nữa. Sao nó biết nhiều thế. Lần 
đó tôi và bạn chơi búp bê trong nhà. Tôi lén vào 
phòng mẹ, xịt dầu thơm lên búp bê. Tai hại là sau 
đó tôi quên, lại chạy xuống bếp, hỏi mẹ điều gì 
đó. Mẹ nói ngay là mẹ biết tôi vào phòng mẹ, phá 
dầu thơm của mẹ. 


Và đôi tai ấy. Làm sao chúng biết những việc 
chúng tôi làm. Tôi ngồi một mình trong phòng 
khách vừa làm bài tập vừa vặn truyền hình nho 
nhỏ. Mẹ đi vào phòng, gọi tên tôi và nói: “Con 
làm bài tập hay đang xem truyền hình?” Ngạc 
nhiên tôi hỏi sao mẹ biết là tôi mà không phải là 
anh hay chị tôi. Mẹ cười, vỗ đầu tôi bảo: ”Dầu 
giờ con không còn ho hen, nhưng tánh hay thở 
qua miệng vẫn còn, nên mẹ biết là con”. 


Chỉ có một điều làm chúng tôi thường áy náy là 
mẹ không thực sự biết chúng tôi nhìn ra sao. Lúc 
tôi khoảng 17 tuổi, một ngày kia đứng trước tắm 
gương chải đầu, tôi hỏi mẹ: “Mẹ ơi, chắc mẹ đâu 
có biết tụi con ngó ra làm sao phải không mẹ?” 


20 


KHÉO DẠY CON 


Mẹ vuốt mái tóc dài của tôi, trả lời: “Dĩ nhiên là 
mẹ biết chứ! Mẹ biết con ra làm sao ngày mà lần 
đầu tiên người ta đặt thân thể bé nhỏ của con vào 
tay mẹ. Mẹ biết từng phân trên thân thể con, cảm 
nhận được sự ấm mềm của chiếc đầu nhỏ. Mẹ biết 
tóc con màu bạch kim vì cha đã nói với mẹ thân 
thể bé nhỏ của con như thế. Mẹ biết mắt con màu 
xanh, biết con mẹ đẹp vì mọi người đều nói như 
thế. Nhưng mẹ biết con là gì - con là gì tự bên 
trong kia”. Tôi cảm thây mắt mình ướt đẫm. 


“Mẹ biết con dịu dàng nhưng cứng rắn, vì con 
thích các trò chơi thể thao. Mẹ biết con có lòng 
tốt vì mẹ nghe con trò chuyện với chú mèo và các 
bé nhỏ hơn con. Biết trái tim con nhân hậu vô 
cùng. Mẹ biết con yêu đuối vì con hay phản ứng 
mạnh mẽ trước những lời nói của người khác. Mẹ 
biết con có cá tính khi con can đảm đứng lên, bảo 
vệ cho những gì mình thấy là đúng. Biết con có 
lòng thương người qua cách con cư xử với mẹ. 
Biết con có trí tuệ vì con là một cô gái khôn 
ngoan so với tuổi mình. Biết con có tình cảm gia 
đình khi con bảo vệ anh chị em con. Mẹ biết con 
tràn đầy tình thương qua tình thương con biểu lộ 
với mẹ cha. Con chăng bao giờ than phiền vì có 
một người mẹ mù. Vì thế con yêu,” mẹ kéo tôi lại 
sân, “mẹ vẫn nhìn thấy con, và biết rất rõ con như 
thế nảo, và đối với mẹ, con đẹp vô cùng”. 


21 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


Đó là 10 năm về trước, còn bây giờ tôi vừa làm 
mẹ. Khi người ta đặt đứa con đầu lòng nhỏ bé 
thân thương vào tay tôi, thì cũng như mẹ, tôi có 
thê thấy và biết con tôi đẹp đến thế nào. Chỉ có 
cái khác biệt là tôi nhìn con bằng đôi mắt của 
mình. Dầu vậy, tôi vẫn thường thích vặn tắt đèn 
để ngồi ôm con trong bóng tối, rờ rẫm nó, để xem 
tôi có thể cảm thấy được những điều mẹ tôi đã 
cảm nhận chăng? 


(Chuyển ngữ theo MY OWN EXPERIENCE, 
NXB Health & Communications Inc.) 


22 


KHÉO DẠY CON 


Nỗi Bắt An Của Người Mẹ 
Mary Talbot 


Mary Talbot là giám thị của một trường 
công lập ở Nữu Uóc, và là biên tập viên cộng tác 
của tạp chí Tricycle. 


Chúng ta phải bệnh, phải già và chết. Con cải ta 
cũng thê. 


x3k*k 

Vào một buổi sáng mùa thu đẹp trời khoảng 
năm 1999, khi chúng tôi đang vừa đi, vừa đùa với 
những chiếc lá vàng dọc theo một lề đường ở 
thành phố Nữu Ước để đến nhà trẻ, Willa, đứa 
con gái 3 tuôi của tôi, thao thao về những thứ mà 
nó và các bạn ở trường thông thạo. “Abby quen 
hết các cô bảo mẫu,” nó tuyên bố, “còn con biết 
hết mấy con chó đấy. Darcy thì biết các mẹ đưa 
em xong tất cả sẽ về nhà”. Tôi nghĩ, biết nhiều 
nhưng cũng đáng nghi ngờ lắm, vì em của Abby 
chưa ra đời mà, còn Willa biết về chó chắc chỉ 
qua mấy cuốn sách của Clifford hay thi thoảng 
của chương trình Sesame Street. Nhưng điều làm 
tôi ngạc nhiên nhất trong các hạng mục liệt kê của 


23 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


con gái là lòng tin vào chỗ dựa vững chắc nơi các 
bà mẹ. Đó là điều người ta thường trấn an Darcy 
vì ba của bé có lần không về nhà -ông bị bệnh 
nặng, không cứu chữa được và mất trong bệnh 
viện, nên đối với Darcy, cũng như bao đứa trẻ 
khác, là các bà mẹ luôn trở về nhà. Đó là lẽ tự 
nhiên, cũng như là lòng từ bị, chưa nói đó là cách 
dạy dỗ hợp lý, để khẳng định với trẻ em là chúng 
sẽ được bảo vệ, rằng sẽ luôn có người lo lắng, 
chăm sóc cho chúng bắt kê điều gì xảy ra, và mọi 
thứ rồi sẽ Ổn thôi. Trong nhiều trường hợp, trẻ 
em chấp nhận, tin tưởng điều này (như Willa, và 
có thể cả Darcy nữa đã tin), và điều tốt hơn cả là 
nhiều lúc chúng ta có thể thực hiện được điều 
này. 


Nhưng, sớm hay muộn rồi chúng ta cũng không 
thê giữ được lời hứa này. Sự an toàn mà chúng ta 
bảo đảm với con trẻ và với bản thân -sự an toàn 
mà cha mẹ phải bảo đảm cho con cái trên thế giới 
này- không thể thực hiện được. Là Phật tử, chúng 
ta tụng kinh Upajjhathana—Những Điều Quán 
Tưởng- như một sự kiểm kê thực tại đối với 
những thứ chắc chăn, bảo đảm vả không bảo đảm 
trên thế gian và xã hội, văn hóa quanh ta: “Ta 
phải giả, phải bệnh, phải chết.. .”. Và con cái 
chúng ta cũng thế. Bên cạnh đó, chúng còn có 
tánh hay cãi lại, sử dụng ma túy, lì lợm, trầm cảm, 
tự tử, và biết bao thứ khó hay không thể sửa đổi. 
Giống như các đề mục thiền quán, những điều 
nảy cũng vượt trên sự kiểm soát của chúng ta; 


24 


KHÉO DẠY CON 


chúng là di sản của chúng sanh và, đặc biệt, là của 
các bậc cha mẹ. Nhà văn Nicole Krauss đã tóm 
tắt tâm trạng của bậc cha mẹ qua tiếng nói của 
một nhân vật trong tiểu thuyết Great House (Đại 
Gia Đình) của bà. Bà đã viết, “Tôi dần hiểu rằng 
làm tròn chức năng của người mẹ, là một ảo 
vọng”. “Dầu có cô găng đến thế nào, cuối cùng 
người mẹ cũng không thể bảo vệ con cái -khỏi bị 
đau đớn, khủng hoảng, sự kinh hoàng của bạo 
lực, tránh những chuyên tàu tốc độ đi lệch hướng, 
những hành vi sàm sỡ của kẻ lạ, các bẫy rập, hầm 
hố, lửa, mưa gió, sự may rủi...” Hay, như tôi 
được biết, từ đáy bùn đất của một hồ nước, nơi 
con gái của một người bạn thân đã chết cách đây 
không lâu, hay dưới các toa tàu điện ngầm nơi 
đầy những người trẻ cỡ tuổi đôi mươi say khướt ở 
thời điểm một, hai giờ sáng. Giờ thì chính con 
gái tôi cũng có thể có mặt ở một nơi như thé. 


Đối với cha mẹ, thực tại của việc “tất cả mọi 
thứ đều không ồn” dồn góp thêm vào bao nỗi ưu 
tư của họ. Nhưng ưu tư, hay ít nhất một khía 
cạnh nào đó của nó, có thể là một cảm xúc rất giá 
trị theo quan điểm Phật giáo. Samvega, một thuật 
ngữ Pali ngăn để chỉ cho một trạng thái cực mãnh 
liệt của ưu tư, là cảm xúc đã chắn giữ cơn gió 
hiện sinh của vị thái tử trẻ Siddharta khi ngài rời 
kinh thành, và trực tiếp chứng kiến bệnh, già và 
chết. Nguyên gốc của từ Pali vega, có nghĩa là 
“sốc”, “bản năng”, hay “làn sóng”, và tính từ 
samvega được sử dụng trong kinh tạng để diễn tả 


25 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


nỗi sợ hãi của một sinh vật nhỏ bé khi nghe tiếng 
rông của sư tử. Theo tỳ kheo Thanissaro, đó là 
một thuật ngữ khó dịch chính xác “vì nó ám chỉ 
quá nhiều thứ -ít nhất có ba chuỗi cảm xúc trong 
đó”... Samvega đã khiến trái tim thái tử 
Siddhartha rung động, thúc đây ngài rời bỏ gia 
đình và vương quốc để theo đuôi không mệt mỏi 
con đường giác ngộ. Rất may, cho tất cả chúng 
ta, là Ngài đã thành công. 


Phần đông chúng ta có thể nhớ lại hay kế về bao 
hoạn nạn -và động lực đưa đến- những kinh 
nghiệm của sưmwega: thí dụ cái chết của người ta 
thương yêu hay một sự phản bội tàn nhẫn, hay ý 
thức răng không có sự thỏa mãn dài lâu nào sau 
nhiều năm quần quật theo đuổi một nghề nghiệp 
vô vị hay một mối liên hệ chẳng ra gì. Cũng như 
các cảm xúc khác, szmvega cũng phát khởi rồi 
qua đi, và nó cũng có thê thay đổi theo thời gian. 
Có nhiều cấp độ của sưmvega. cũng như có nhiều 
mức độ của hơi thở hay của tuệ giác -các nhận 
thức này sẽ trở nên rõ rảng và vi tế hơn qua sự 
thực hành thiền định nhuần nhuyễn. Lúc khởi 
đầu, sự thật về già và chết, hay nỗi sợ phải sống 
một cuộc đời vô vị, không mục đích, có thể là 
khởi đầu của sưmwega, giỗng như chúng đã là như 
thế đối với Đức Phật. Sau đó, tâm bị phân tán và 
sự vô tâm do ái dục và khổ có thể đưa đến nỗi 
kinh hoàng này. Đức Phật khuyên đệ tử của Ngài 
vun trông sainega mỗi ngày. Là bậc cha mẹ, tôi 
thấy điều này rất dễ làm -tôi luôn chìm đắm trong 


26 


KHÉO DẠY CON 
đó. 


Xin chớ hiểu lầm: tôi thực sự yêu thương con 
cái và luôn muốn được ở gần với chúng hơn với 
bất cứ ai khác. Tôi kết hợp công việc và đời sống 
cá nhân sao cho tôi có thể dành nhiều thời gian 
cho con cái, với hy vọng rằng tôi không thuộc các 
bà mẹ “chỉ vừa đủ tốt”. Nhưng việc nuôi dạy con 
cái —và chỉ riêng cái thực tại khắc nghiệt của việc 
trở thành một bả mẹ- theo kinh nghiệm của riêng 
tôi, cũng đủ là cách đưa đến szmvega, cần gì đến 
đối mặt với xác chết. Đó là sự luôn phải đối mặt 
với cái bình thường và cái không bình thường, 
giữa lằn ranh của sống và chết... 


Khi con cái đã trưởng thành, cuộc sống của 
chúng trở nên phức tạp hơn, độc lập với tôi hơn, 
thì sưmvega mà tôi trải nghiệm với chúng cũng 
trải qua nhiều biến tướng. Hiện giờ thì ít vì cái 
chết bất ngờ trước mắt, mà vì những bất an bình 
thường khác -của chúng và của tôi. Đối với các 
thanh thiếu niên mới lớn, cũng như đối với chúng 
ta, những mỗi đe dọa khủng khiếp nhất là do tâm 
tạo và tâm dung dưỡng chúng. Và dầu các con tôi 
yêu thích cuộc sống, tôi thấy chúng cũng không 
tránh khỏi những căng thắng và thất vọng. Việc 
học, việc làm, việc chạy qua chạy lại nơi chốn trú 
ngụ của cặp cha mẹ ly dị, sự cám dỗ giống như 
đánh bạc của những trò chơi trực tuyến và 
Facebook -tôi than thầm vì coi đó là sự xuống 
cấp về chất lượng của cuộc sống. Khi trách 


27 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


nhiệm của chúng tăng lên thì những sự lựa chọn 
dường như thu hẹp lại. Có lần tôi phỏng vấn một 
nhà thần kinh học trẻ em về những hậu quả tình 
cảm và tư duy của những trẻ em dành quá nhiều 
thì giờ trên máy tính hay Iphone: Điều gì sẽ xảy 
ra khi chúng phải đối mặt với cạnh tranh trong 
một thế giới quá đông đúc -khi chúng thi vào các 
trường đại học, hay tìm việc, hay tìm kiếm hạnh 
phúc trên một trái đất đang dở chết vì đã cạn kiệt 
tài nguyên để nuôi sống bao tỉ người. Đức Phật 
đã dự báo về cảnh tình này khi diễn tả samwvega 
trong bài kmh  A/adanda (The Kod 
Embraced): Kinh Chấp Trượng: 


Ta sẽ nói 
Ta đã kinh nghiệm sarmvega 
Như thể nào 
Khi nhìn chúng sanh vùng vây 
Như cá trong vũng nước cạn, 
tranh đua nhau — 
Khi nhìn thấy vậy, ta cảm thấy sợ hãi. 


Thế giới này hoàn toàn không có bản chất. 

Tắt cả mọi phương hướng đều lung lay. 

Chỉ muốn một thiên đường cho riêng mình, 

Ta không nhìn thấy gì chưa bị ai chiếm đoạt. 
Không thể nhìn thấy gì ngoài sự đấu tranh, giành 
giưt, 

Ta cảm thấy không vui. 


28 


KHÉO DẠY CON 


—Kinh Mipzra 4.15, Tỳ Kheo Thanissaro chuyển 
ngữ tiêng Anh. 


Theo quan điểm của Phật giáo, hy vọng tìm 
được hạnh phúc qua con cái là sai lầm, là đi đến 
samvega không cách nào thối lui. Nhưng có 
phương thuốc chữa trị samvega, đó là pasada. 
Pasada là sự nhận thức răng niềm hạnh phúc vô 
tận là điều có thể, răng khi sống theo Bát chánh 
đạo, chúng ta có thể thoát khỏi, một lần và mãi 
mãi, địa ngục của luân hồi. Tỳ kheo Thanissaro 
cho rằng, Paszda là “điều khiến samvega không 
trở thành vô vọng”. Bài kệ của Đức Phật về 
samvega và những con cá nhỏ lăn lộn trong vũng 
nước được kết như sau: 


Và rồi ta thấy 

một mũi tên ở đây, 

rất khó thấy, 

vì nó ghim giữa trái tim. 


Bị trúng tên đó 

Chúng sanh chạy đi khắp hướng. 
Nhưng chỉ cần bứng mũi tên ra, 
Ngươi không phải chạy, 

Ngươi không phải chừn sáu. 


—Kinh Nipara 4.15, Tỳ Kheo Thanissaro chuyên 
ngữ tiếng Anh. 


29 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


Pasada, của cha mẹ là nhìn con cái mình qua 
lăn kính của Tứ diệu để -là chúng sanh, chúng 
phải khổ, ta không thể gánh vác cái khổ của 
chúng, mà chính bản thân chúng phải tự tỉnh thức. 
“Cuối cùng rồi cũng đến lúc... khi ta không thê 
chen giữa con cái và nỗi đau của chúng", Betty 
Smith đã viết trong quyền tiểu thuyết, A Tre 
Grows in Brooklyn (Cây Mọc ở Brooklyn), nói về 
những thế hệ trẻ sống ở Nữu Ước. Thật ra, chúng 
ta chưa bao giờ đứng giữa con cái và nỗi đau -của 
chúng hay của ta. Tin tốt lành là Đức Phật đã chỉ 
cho ta con đường vượt thoát khỏi nỗi đau, vượt 
thoát khỏi samwega. khỏi khổ. Lời chúc tốt lành 
nhất ta có thể dành cho con cái mình là chúng 
cũng có thể tìm được con đường đó như ta. 


(Trích dịch theo THE DISMAY OF 
MMOTHERHOOV), tạp chí Tricycle Xuân 2014) 


30 


KHÉO DẠY CON 


Phật Giáo Trong Thời Đại Mới 
Ni sư Thubten Chodron 


Ni sư Thubten Chodron (thế danh Cherry 
Green), sinh năm 1950, lớn lên gân vùng Los 
Angeles. Ni sư hoàn thành Cứ nhân môn Lịch sử 
tại Đại học UCLA năm 1971]. Sau khi du lịch qua 
Châu Âu, Bắc Phi và Châu Á trong khoảng một 
năm rưỡi, bà trở về Mỹ, lấy chứng chỉ sư phạm, 
theo học chương trình sau đại học tại USC về 
Giáo Dục và dạy học ở Hệ thống các trưởng tại 


thành phố Los Angeles. 


Năm 1975, Ni sự tham dự một khóa thiên của 
ngài Lama Yeshe và ngài Zopa Rinpoche. Sau đó 
Ni sư qua Nepal tiếp tục tu học và hành thiển tại 
Tu viện Kopan._ Năm 1977, Ni sư được ngài 
Kyabje Ling Rinpoche cho xuất gia tại 
Dharamsala, Ấn Độ, và năm 1986 Ni sự thọ đại 
giới tại Đài Loan. 


31 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


Ni Sự Thubten Chodron thành lập và trụ trì tu 
viện Sravasti, thuộc tiều bang Washington, Mỹ. 


+++ 
(Phân Hỏi & Đáp) 


Trong vân đề dạy đô con cải, đáu là lăn ranh 
giữa dìu đấi, uốn năn, tập cho con có trách nhiệm 
và biết kiêm chê? 


Lăn ranh nằm nơi động lực của ta. Khi ta xem 
đứa trẻ như một phần của ta, như sự tiếp nỗi của 
ta, tôi nghĩ đó là khi tâm muốn điều khiến, chế 
ngự khởi lên. Ta chấp vào đứa trẻ nhiều quá, nên 
ta muốn nó trở thành cái ta không thê trở thảnh. 
Ta muốn nó phải hoàn hảo. Chúng ta không hoàn 
hảo, nên ta nói, “Đứa bé này phải hoàn hảo”. Nó 
còn trẻ, dễ uốn nắn, ta nghĩ thế. “Hãy khiến con 
cái trở nên cái chúng ta không bao giờ có thể là. 
Hãy cho chúng tất cả những gì chúng ta không hè 
có, dầu chúng có muốn hay không”. 


Khi ta đặt bản ngã của mình vào nơi đứa trẻ, ta 
không phân rõ sự khác biệt giữa ta và chúng sanh 
kia. Từ đó sự kiềm chế, điều khiển xuất hiện. 
Nhưng khi ta nhìn đứa trẻ như một con người đặc 
biệt đã đến với cuộc đời nảy mang theo nghiệp và 
bao nhiêu thứ nữa từ kiếp sống trước, rằng nÓ CÓ 
Phật tánh của riêng nó, thì vai trò của ta giống 
như một phục dịch viên; vai trò của ta là hướng 


32 


KHÉO DẠY CON 
dẫn và nuôi dưỡng đứa trẻ. 


Chúng ta phải quán sát xem đứa trẻ có năng 
khiếu hay thiên hướng gì. Thí dụ con bạn thích 
âm nhạc, nhưng bạn muốn nó giỏi toán, nên bạn 

ó1, “Dẹp âm nhạc đi. Con phải học toán cho 
giỏi! Đồ ngu, sao làm bải toán sai rồi! Mày 
không làm gì nên thân cả. Tao phải mướn người 
kèm mới được”. Hay “Mày làm bài thi dở quá! 
Mới học kỳ I mà chỉ làm được 50%. Hàng xóm 
sẽ cười vào mặt tao. Cả đời mày sẽ thất bại thôi!” 


Mô Phật! Nó chỉ là một đứa trẻ, và vẫn đề chỉ 
là về toán! Biết đâu con bạn là một thiên tài âm 
nhạc. Con trẻ chỉ cần học một ít toán, dẫu không 
đạt được điểm cao về toán, thì thế giới cũng đâu 
hoàn toàn sụp đô. 


Bạn cần khám phá xem con mình giỏi về gì, khả 
năng đặc biệt của nó là gì, rồi thì giúp nó tưới tâm 
các tố chất đó. Có thể con bạn là Mozart, nhưng 
bạn muốn biến nó thành Einstein, là điều không 
tưởng! Ngay cả nếu chúng không là Einstein hay 
Mozart, thì đã sao! Mỗi đứa trẻ có những năng 
khiếu riêng mà với tư cách là bậc cha mẹ, bạn 
phải phát hiện ra và bồi dưỡng chúng. 


Giáo dục con cái có lẽ là công việc khó nhât mà 


ta phải thực hiện, nhưng lại là cái ta ít được rèn 
luyện nhât. 


33 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


Làm Gương Cho Con 


Thực hành Pháp không phải chỉ là việc đến 
chùa; không phải chỉ đọc tụng kinh Phật hay niệm 
danh hiệu Phật. Pháp hành chính là cách sống 
của ta, cách ta hành xử trong gia đình, cách ta 
giao tiếp với đồng sự, cách ta quan hệ với người 
cùng quê hương, người cùng sống chung trên trái 
đất này. Chúng ta cần mang những lời dạy của 
Đức Phật về lòng từ bi vào gia đình, nơi công sở, 
ngay cả vào chợ, vào những nơi công cộng. 
Chúng ta làm việc nảy không phải bằng cách phát 
tở rơi ở các ngã tư đường, mà băng cách chính 
mình thực hành và sống theo Pháp Phật. Khi làm 
được như thế, tự nhiên chúng ta tạo ra những ảnh 
hưởng tích cực đến người quanh ta. Thí dụ, bạn 
dạy con cái về lòng từ, tâm bi mẫn, kiên nhẫn, 
không phải chỉ bằng lời nói mà cả trong chính 
hành động của bạn. Nhưng nếu bạn dạy một điều, 
mà hành động ứng xử của bạn ngược lại, thì con 
cái sẽ làm theo cách bạn hành động, không phải 
theo lời bạn nói. 


Nếu không cần thận, chúng ta dễ dàng dạy con 
lòng sân hận, không biết tha thứ khi người khác 
làm hại chúng. Hãy nhìn những gì xảy ra ở 
Yugoslavia trước đây: đó là một thí dụ hùng hồn 
về việc người lớn dạy cho con trẻ lòng sân hận 


34 


KHÉO DẠY CON 


trong gia đình, cũng như ở học đường. Khi 
những đứa trẻ này lớn lên, chúng cũng dạy con 
cái chúng sân hận. Từ thế hệ này sang thế hệ 
khác, cứ tiếp tục như thế, và thử nhìn xem. Có 
quá nhiều đau khô nơi xứ sở đó, thật đáng buôn. 
Đôi khi bạn còn dạy con cái ghét các thành viên 
khác trong gia đình. Thí dụ như khi ông bà nội 
ngoại hai bên không thuận thảo với nhau; vậy là 
hai bên gia đình không tiếp xúc với nhau. Đôi khi 
những điều đó xảy ra trước khi bạn có mặt trên 
đời -bạn thực sự không biết điều gì đã xảy ra- 
nhưng vì chuyện đó, bạn không thẻ tiếp xúc với 
một số họ hàng. Rồi bạn truyền lại những điều đó 
cho con cháu bạn. Chúng học được bải học rằng 
cách giải quyết việc tranh chấp với ai đó là không 
bao giờ tiếp xúc với họ nữa. Việc làm đó có giúp 
chúng trở thành người tử tế và hạnh phúc không? 
Bạn nên suy nghĩ kỹ về điều này để chắc chắn 
rằng bạn chỉ dạy cho con những điều tốt lành. 


Đó là lý do tại sao việc bạn phải gương mẫu 
trong hành động là quan trọng. Khi bạn cảm thấy 
các cảm xúc như giận hòn, sân hận, oán ghét hay 
chống báng khởi lên trong lòng thì bạn phải tập 
buông bỏ, không chỉ vì sự bình an nội tâm cho 
bạn mà còn vì bạn không muốn dạy con các cảm 
xúc tai hại này. Nếu bạn yêu con cái mình, thì 
bạn cũng phải tập yêu thương bản thân. Yêu 


35 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


thương bản thân và muốn cho bản thân được hạnh 
phúc có nghĩa là bạn phát khởi một trái tim nhân 
hậu vì lợi ích cho tất cả mọi thành viên trong gia 
đình. 


Mang Từ B¡ Vào Học Đường 


Chúng ta cần mang lòng từ bi không chỉ vào gia 
đình mà cả cho học đường. Trước khi xuất gia, 
tôi là một nhà giáo, nên tôi đặc biệt quan tâm đến 
để tài này. Điều quan trọng nhất đối với trẻ em 
không phải là thâu thập thật nhiều kiến thức, mà 
là làm thế nào để trở thành những con người tử tế, 
và biết giải quyết các mâu thuẫn với người khác 
một cách xây dựng. 


Cha mẹ và các thầy cô đã bỏ rất nhiều thời gian 
và tiền bạc để dạy con em mình về khoa học, văn 
chương, địa lý, địa chất học và điện toán. Nhưng 
chúng ta có bao giờ bỏ thì giờ để dạy chúng phải 
tử tế như thế nào? Chúng ta có môn học nào về 
lòng tử tế không? Chúng ta có dạy con trẻ phải tự 
giải quyết những cảm xúc tiêu cực và cách giải 
quyết mâu thuẫn với người như thế nào không? 
Tôi nghĩ là những điều nảy quan trọng hơn các 
môn học khác nhiều. Tại sao? Vì nếu trẻ em biết 
rất nhiều điều, nhưng khi lớn lên chúng trở thành 
những người lớn tham, sân, độc ác, thì chắc chắn 
cuộc đời chúng sẽ không thê hạnh phúc. 


Cha mẹ luôn muôn con cái họ có được tương lai 


36 


KHÉO DẠY CON 


tươi sáng, do đó họ nghĩ rằng con họ phải làm ra 
nhiều tiền. Họ dạy con các kỹ năng về kỹ thuật, 
về học vấn để chúng có thê tìm được việc làm tốt, 
kiếm được thật nhiêu tiền -như thể tiền là nguồn 
hạnh phúc. Nhưng trước khi từ giã cõi đời, có 
mấy ai nói rằng, “Lý ra tôi phải làm việc nhiều 
hơn nữa. Lý ra tôi phải kiếm nhiều tiền hơn thế 
nữa”. Khi người ta hối tiếc về cách sống của 
mình, họ thường hối tiếc đã không thẻ thông cảm, 
không thể tử tế hơn với người khác, không nói 
cho người thân biết mình quan tâm, lo lắng cho 
họ như thế nào. Nếu bạn muốn con cái bạn có 
một tương lai tươi sáng, thì đừng chỉ dạy chúng 
cách kiếm tiền, mà nên dạy chúng cách sông lành 
mạnh, cách làm người hạnh phúc, cách phụng sự 
xã hội một cách hữu ích. 


Dạy Trẻ Em Biết Chia Sẻ 


Cha mẹ phải làm gương về điều này. Thí dụ, 
con bạn đi học về và nói, “Cha ơi, mẹ ơi, con 
muốn quân jean, giày trượt tuyết hàng hiệu. Con 
muốn cái này, cái kia vì mây đứa trẻ khác đều 
có”. Bạn nói với con răng, “Các thứ đó không 
đem lại hạnh phúc cho con. Con thực sự không 
cần chúng. Con đâu cần phải bằng bạn bè, con 
mới có hạnh phúc”. Nhưng rồi chính bạn đi mua 
tất cả mọi thứ mà người khác có, dầu nhà bạn đã 
đầy những thứ mà bạn không dùng đến. Nếu thế 
thì lời bạn nói và việc bạn làm trái ngược nhau. 


37 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


Bạn dạy con phải chia sẻ với bạn bẻ, nhưng bạn 
không bao giờ đem gì cho từ thiện hay người 
nghèo. Hãy thử quan sát các gia đình ở đất nước 
nảy (ND: ở Mỹ): nhà nào cũng đầy những thứ 
không cần dùng đến nhưng người ta không thể 
cho đi! Vì sao không? Vì ta sợ rằng nếu cho đi, 
mái kia ta có thể cân đến chúng. Chúng ta thấy 
khó chia sẻ với người khác, nhưng dạy con cái 
phải biết chia sẻ. Cách đơn giản nhất để dạy con 
cái tính rộng rãi là cho đi tất cả những gì bạn 
không dùng đến trong năm. Nếu cả năm, bạn đã 
không cần dùng đến thứ gì đó, thì có lẽ năm sau 
bạn cũng không cần dùng đến. Có rất nhiều 
người nghèo cần đến chúng, nên cho chúng đi là 
giúp đỡ bản thân, giúp đỡ con cái và người khác. 


Một phương cách khác để dạy con trẻ lòng tử tế 
là không mua tất cả những gì bạn muôn. Thay 
vào đó, để dành tiền cho từ thiện hay người cần 
được giúp đỡ. Bạn có thể dạy cho con cái bằng 
chính kinh nghiệm bản thân, răng tích trữ càng 
nhiều của cải vật chất không mang lại hạnh phúc, 
điều quan trọng hơn là phải biết chia sẻ với người 
khác. 


Dạy Trẻ Về Môi Trường và Sự Tái Chế 


Song hành theo đó, ta cần dạy trẻ về môi trường 
và sự tái chế. Chăm sóc môi trường mà ta chia sẻ 
với các sinh vật khác là một phần của việc thực 
hành lòng từ bi. Nếu ta hủy hoại môi trường, ta 
gây hại cho người. Thí dụ, nếu ta sử dụng nhiều 


38 


KHÉO DẠY CON 


các bao bì, nhưng không tái chế, chỉ dùng một lần 
rồi vứt đi, thì ta đã làm gì cho các thế hệ tương 
lai? Chúng sẽ thừa hưởng những bãi rác lớn hơn. 
Tôi rất mừng vì hiện nay nhiều người đã biết tái 
sử dụng và tái chế nhiều thứ. Đó là một phần 
quan trọng trong việc hành Pháp, một hoạt động 
mà các chùa, các trung tâm tu tập cần phải làm 
gương, làm đâu tàu. 


(Chuyển ngữ theo đoạn trích giảng “Buddhism in 
Modem Sociefy” (Phật giáo trong thời đại mới), 
trong sách “The Path To Happiness” (Con Đường 
Đưa Tới Hạnh Phúc). 


Thư Viện Phật giáo, Singapore 
25/4/2006 


39 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


Sức Mạnh Của Sự Tha Thứ 
Gíng Sharpe 


Gina Sharpe là người đồng sáng lập và là thành 
viên của Hội Nhà Giáo thuộc Trung Tám Thiên 
Tuệ Nữu Ước. Bà cũng dạy thiên ở các trung tâm 
khác nữa. 


xk* 


Tha thứ không phải là chuyện dễ làm. Khi ta đã 
bị làm hại, bị tôn thương, bị phản bội, bỏ rơi hay 
bóc lột, thì sự tha thứ dường như là việc không 
thể thực hiện. Tuy nhiên, trừ khi ta tìm được cách 
nào đó để tha thứ cho người, nếu không ta sẽ 
chôn giữ sân hận và sợ hãi trong tim mãi mãi. 
Thử tưởng tượng thế giới này sẽ ra sao nếu sự tha 
thứ không có mặt. Thử tưởng tượng chúng ta sẽ 
như thế nào nếu mọi người đều giữ chặt mọi tổn 
thương, mọi bất mãn, mọi sân hận phát khởi khi 
ta cảm thấy bị phản bội. Nếu ta cứ giữ mọi thứ 
đó trong tâm, không chịu buông bỏ chúng, thì 
cuộc sống sẽ khốn khổ thế nảo. Không biết tha 
thứ là ta phải mang theo mình những khổ đau của 


40 


KHÉO DẠY CON 


quá khứ. Như Jack Kornfield đã nói, “Tha thứ là 
xóa bỏ mọi hy vọng làm cho quá khứ tốt hơn”. 
Trong ý nghĩa đó thì tha thứ không phải là cho 
hành động ác hại nảo của ai đó; mà là cho mỗi 
liên hệ của ta đối với quá khứ của mình. Khi bắt 
đầu khởi lên lòng tha thứ, đó chính là sự khởi đầu 
tu tập cho bản thân ta. 


Ngài Đại Trưởng lão Ghosananda, một tỷ kheo 
Nguyên thủy, được biết đến với danh hiệu là 
“Gandhi của Campuchia”. Ngài thường hướng 
dẫn những cuộc thiền hành đhammayietra (“Cuộc 
hành hương của chân lý”) vào đầu những năm 
1990, sau khi các hiệp ước hòa bình chấm dứt 
cuộc nội chiến giữa Khò-me Đỏ và chính quyền 
Campuchia mới đã được ký kết. Khi ngải 
Ghosananda mất năm 2007, ở tuổi 78, một bài 
điểu văn đăng trên báo The Economist đã tả chỉ 
tiết về những trải nghiệm của Ngài khi đi xuyên 
suốt Campuchia sau chiến tranh. Ngài thường 
thấy chiến tranh vẫn còn đữ dội. Rốc-kết vẫn bay 
trên đầu người đi hành hương, các cuộc đọ súng 
vẫn xảy ra quanh họ. Một số người hành hương 
đã bị giết. Nhiều người vì sợ hãi đã quay trở về, 
nhưng ngài Ghosananda dứt khoát chọn đí qua 
những ngã đường còn có xung đột. Đôi khi 
những người thiền hành bị mắc kẹt vào giữa các 
dòng người tị nạn dài dẳng dặc, chân sưng tấy 
giông như họ, lê lết theo những chiếc xe bò và xe 
đạp chở đầy gối nệm, nồi niêu và mấy chú gà. 
“Chúng ta phải có can đảm rời bỏ ngôi chùa bình 
an của mình,” ngài Ghosananda cương quyết nói, 


4I 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


“đê đi vào các ngôi chùa đây dây khô đau của 
chúng sanh”. 


Dâu Khò-me Đỏ đã không cho thờ cúng, đã cào 
bằng các tự viện, quãng các tượng Phật đã bị hủy 
hoại xuống sông, các tập quán cũ vẫn còn. Khi 
những người lính nghe ngài Ghosananda khuyên 
bảo, “Sân hận không thể xóa bằng sân hận; sân 
hận chỉ có thể xóa bằng tình thương yêu,” họ đã 
buông bỏ vũ khí, quỳ xuống ven đường. Dân 
làng mang nước ra để Ngài tịnh hóa, và họ ghim 
những cây nhang đang cháy vào đó như là dấu 
hiệu chiến tranh đã chấm dứt.... Ngài không 
thê rời bỏ thế gian. Thay vì chỉ đốc tâm lo cho tự 
viện của mình, ngài đã dựng lên những căn lều 
tạm làm chùa trong các trại fỊ nạn. 


Trưởng lão Ghosananda đã xây dựng các ngôi 
chùa nảy dù các thế lực tàn dư của Khò-me Đỏ đã 
đe dọa giết Ngài nếu ngài không vâng lời chúng. 
Khi hàng ngàn người tị nạn kéo đến các chùa này, 
ngải phát cho họ bản kinh Tâm Từ của Đức Phật 
in trên những tờ giấy sờn rách: 


Với tâm rộng mở 

Ta ôm ấp tắt cả mọi chúng sanh: 
Lòng từ chói sảng khắp muôn phương, 
Lên thấu trời xanh, 

Xuống tận đất cùng. 


Câu chuyện này là một sự nhăc nhở sâu sắc về 


42 


KHÉO DẠY CON 


những gì việc tha thứ có thể làm được. Gia đình 
của Trưởng lão Ghosananda đã bị Khò-me Đỏ 
tiêu diệt, và suốt thời gian họ cai trỊ, các vị sư 
Phật giáo bị coi là những ký sinh trùng của xã hội. 
Họ bị lột áo tu, buộc làm lao công hay bị giết hại: 
trong số 60,000 vị sư, sau chiến tranh ở 
Campuchia chỉ còn lại 3,000 vị. Nhưng không kể 
những gì ngài đã phải hứng chịu dưới thời Khờ- 
me Đỏ, trưởng lão Ghosananda vẫn dành sự tha 
thứ trong tâm cho họ. 


Sự tha thứ giải thoát ta khỏi quyền lực của sợ 
hãi, giúp ta nhìn mọi việc với trí tuệ, với lòng từ. 
Trước hết, ta cần hiểu tâm khoan dung, tha thứ: 
sau đó ta học cách thực hành và cách làm thế nào 
để tha thứ cho bản thân vả cho người. Đức Phật 
đã dạy rằng, “Nếu tâm chúng sanh không thê giải 
thoát khỏi tham, sân, s1, sợ hãi, thì ta đã không 
dạy điều đó và không bảo chúng thực hành”. Uy 
lực của lòng khoan dung, tha thứ giải thoát ta 
khỏi sức mạnh của sợ hãi. Sự thực hành tâm từ 
của ta có thể được trợ lực băng cách thực hành 
khoan dung, tha thứ, vì nó giúp ta nhìn tha nhân 
với lòng tử tế, với trí tuệ, tâm bình an. Bắt cứ lúc 
nào ta cũng có thể tập buông bỏ sân hận, sợ hãi vả 
an trú trong yên bình, khoan dung -điều đó không 
bao giờ, chăng bao giờ trễ muộn. Nhưng để có 
thể vun trồng một trái tim thực sự biết yêu 
thương, biết tử tế, chúng ta cần huân tập các cách 
thực hành đề có thể làm tăng sức mạnh cho sự tha 
thứ, khoan dung và bi mẫn vốn sẵn có trong ta. 
Khả năng tha thứ giúp ta có khả năng đối mặt với 


43 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


khổ -khổ đau của bản thân cũng như của tha 
nhân-với tâm từ. 


Lòng khoan dung, tha thứ không lướt qua 
những gì đã xảy ra một cách hời hợt. Việc thực 
hảnh không phải là cố tạo ra một nụ cười trên 
gương mặt, rồi nói, “Không sao. Tôi không quan 
tâm”. Đó không phải là một nỗ lực giả tạo để đè 
nén nỗi đau hay phớt lờ nó. Nếu bạn đã phải trải 
qua một sự bất công cùng cực, để có thê đi đến 
chỗ tha thứ được, đôi khi ta phải trải qua một quá 
trình bao gồm sự đau đớn, giận đữ, buồn tủi, và 
mất mát. Sự tha thứ là một quá trình sâu sắc, cần 
phải được lặp đi, lặp lại nhiều lần trong tâm ta. 
Nó bao gồm cái đau, bao gồm sự uất nghẹn. Dần 
dần với thời gian, nó sẽ đưa đến sự tự do của việc 
thực sự tha thứ. Nếu ta chân thành nhìn lại cuộc 
đời mình, ta có thể thấy những nỗi sầu muộn, khô 
đau đã đưa đến các sai phạm của bản thân. 
Chúng ta không chỉ là nạn nhân; đôi khi chúng ta 
cũng là người tạo tác. Ta cũng cần được tha thứ. 
Bằng cách đó, cuối cùng ta có thể đem lòng tha 
thứ cho bản thân và chôn niềm đau vảo trái tim bi 
mẫn. Không có sự tha thứ, khoan dung đó, ta sẽ 
sông trong cô lập, trong lưu đảy. 


Khi bạn thực hành theo các phương cách tha thứ 
sau đây, hãy cảm nhận sự buông thư dầu ít hay 
nhiều trong tâm bạn. Hoặc giả như không có sự 
thư giãn nảo, cũng cần cảm nhận điều đó. Nếu 
như bạn chưa sẵn sàng để tha thứ, cũng không 
sao. Đôi khi quá trình đi đến tha thứ xuyên suốt 


44 


KHÉO DẠY CON 


cả một đời người, và điều đó cũng không sao. 
Bạn có thể làm điều đó khi đúng thời và theo cách 
của bạn. Ta không nên gò ép cảm xúc của mình, 
nên nếu điều duy nhất bạn có thể làm là ý thức 
được tác hại gì đã xảy ra, đó cũng đủ TÔI. Không 
thể ép buộc tình cảm, nó chỉ xảy ra khi nó xảy ra, 
vì nó đã có mặt trong sâu thăm tận đáy lòng ta. 
Vì thế, nếu do bị tác hại mà bạn đóng cửa lòng 
hay bưng kín các cảm xúc, bạn có thể ghi nhận 
điều đó như là một phần của sự tác hại. Bạn cảm 
nhận như thế nào, thì nó là như thế ấy, cũng như 
ngược lại. Sự tha thứ là thái độ cởi mở, phóng 
khoáng, bao dung, không phải là thứ tình cảm mà 
ta tạo lập ra nơi thân tâm. 


Chúng ta thực hành với niềm tin rằng khi ta lặp 
đi, lặp lại thì thân tâm ta sẽ lãnh hội chúng. Đó là 
nét đẹp của các cách thực hành này, ta biết rằng 
mình không làm chủ các kết quả của việc thực 
hành, nhưng ta làm chủ cách ta thực tập -ta biết 
mình có thực hành với lòng kiên nhẫn, tính cần, 
quyết tâm, trí tuệ và nỗ lực không. Ta không biết 
chúng sẽ ảnh hưởng thế nào đến cuộc đời ta. Ta 
không cô gắng để khiến điều gì xảy ra, vì khi cô 
găng làm điều đó, ta sẽ đánh mắt nét đẹp vả sự 
hân hoan khi điều gì đó thực sự xảy ra. 


45 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


CÁCH THỰC HÀNH THA THỨ 


Phương cách thực hành tha thứ này có ba phần: 
sự tha thứ từ người khác, tha thứ cho bản thân và 
tha thứ cho người đã làm hại hay tổn thương ta. 
Các cách thực hảnh này không bó buộc, nên nếu 
bạn cảm thấy không cần cầu xin sự tha thứ, thì 
bạn không tham gia. Nếu bạn cảm thấy không thể 
tha thứ cho bản thân, bạn có thể ngồi im lặng, 
quan sát xem có cánh cửa nảo dù nhỏ hẹp hé mở 
trong trái tim để cho chút ánh sáng nhỏ nhoi nhất 
có thể len vào. Và nếu bạn cảm thấy không thê 
nào tha thứ cho người vì nghĩ là việc làm của họ 
không thể nào có thể được tha thứ, thì bạn cũng 
cần biết điều đó. Trong quá trình thực hành, ta 
quán chiếu xem mình đang ôm ấp nỗi đau xót, 
chua cay nào, và nó dày vò trái tim ta như thế 
nào. Nêu như bạn chỉ có thể tha thứ một phần rất 
nhỏ, thì cũng không sao. Đây là một quá trình 
tháo gỡ mà đôi khi cần cả đời người để làm việc 
đó. 


Có thể bạn không nên bắt đầu bằng những việc 
trọng đại mà cho đến bây giờ bạn vẫn chưa muốn 
tha thứ. Có thể bạn nên bắt đầu bằng những việc 
nhỏ. Hãy để tâm bạn được làm quen với việc 
thực hành tha thứ. Cũng giống như khi tập thê 
lực, ta không thê bắt đầu bằng việc nâng cân nặng 
250 ký. Ta phải bắt đầu bằng các cục sắt nhỏ, để 
bắp thịt bắt đầu làm việc. Rồi dần dần ta nâng ký 
lên. Cũng thế, khi tập hành tha thứ, ta bắt đầu 
bằng những việc nhỏ, rồi dần dần khả năng tha 


46 


KHÉO DẠY CON 


thứ của ta sẽ lớn mạnh đê ta có thê đôi mặt với 
khô đau -khô đau của bản thân cũng như của 
người-với tâm từ. 


Hãy ngôi thoải mái, mắt khép lại, và thở tự 
nhiên, không găng, sức. Buông thư thân tâm. 
Cảm nhận sự kết nối giữa bạn và vũ trụ. Để hơi 
thở nhẹ nhàng đi khắp châu thân, nhất là vào tim 
bạn. 


Khi đang hít thở, hãy cảm nhận tất cả mọi rào 
chắn mà bạn đã dựng lên, các tình cảm mà bạn 
chất chứa vì chưa thể tha thứ cho mình và cho 
người. Hãy nhận biết cảm giác đau đớn vì đã 
đóng chặt trái tim bạn. 


SỰ THA THỨ TỪ THA NHÂN 


Khi hơi thở len vào tim, hãy cảm nhận bất cứ sự 
khô cằn nơi đó, hãy lặp lại thầm những lời sau: 
“Tôi đã làm tốn thương, làm phương hại đến 
người khác bằng nhiều cách khác nhau. Giờ thì 
tôi đã nhớ lại. Những cách mà tôi đã phản bội, bỏ 
rơi, gây đau khổ, một cách cô ý hay vô tình, do 
đau khổ, sợ hãi, sân hận hay vô minh”. Hãy để 
mình tự nhớ lại và mường tượng lại các cách mà 
ta đã làm tốn hại người. Hãy nhìn thấy được 
những khổ đau mà ta đã gây ra cho người do sợ 
hãi, vô minh. Cảm nhận được như thế, cuối cùng 
bạn sẽ buông xuống gánh nặng này và xin được 
tha thứ. Hãy dành nhiều thời gian để hình dung 
lại ký ức tríu nặng tâm bạn. Khi từng khuôn mặt 


47 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


cá nhân hiện lên trong tâm, hãy nhẹ nhàng nói: 
“ [ôi xin được tha thứ. Tôi xin được tha thứ”. 


SỰ THA THỨ BẢN THÂN 


Để cầu xin sự tha thứ cho bản thân, hãy niệm 
thầm, “Khi tôi gây đau khổ cho người, bằng nhiều 
cách tôi cũng bị tốn thương, bị tác hại. Đã bao 
lần tôi phản bội, hay bỏ rơi bản thân trong ý nghĩ, 
lời nói hay hành động, một cách cố ý hay vô 
tình”. Hãy tự nhớ lại những cách mà bạn đã làm 
tốn hại mình. Và tha thứ cho từng hành động tác 
hại. “Qua những cách mà tôi đã làm tốn hại bản 
thân bằng hành động hay ý nghĩ, do sợ hãi, khô 
và vô minh, giờ tôi chân thành hối lỗi. Tôi xin 
tha thứ cho bản thân. Tôi tha thứ cho bản thân. 
Tôi tha thứ cho bản thân”. 


THA THỨ CHO NGƯỜI ĐÃ TÔN HAI TA 


Để phát tâm tha thứ cho những người đã tôn hại 
ta, hãy lặp lại như sau: “Tôi đã bị tha nhân làm 
tốn hại, bóc lột, bỏ rơi bằng nhiều cách, dù vô 
tình hay cô ý, bằng lời nói, ý nghĩ hay hành 
động”. Hãy hình dung ra những cách bạn cảm 
thấy bị tổn hại. Hãy ghi nhận chúng. Từng sự tổn 
hại. Hãy ghi nhớ những điều này là thực đối với 
bạn, và cảm nhận sự đau buồn bạn đã gánh chịu 
trong quá khứ. Và giờ bạn cảm nhận rằng mình 
có thể buông gánh nặng này xuống bằng cách tha 
thứ dần dần khi tâm bạn đã săn sàng. Đừng ép 
buộc nó; không cần phải buông bỏ mọi muộn 


48 


KHÉO DẠY CON 


phiền trong một lần ngồi thiền. Quan trọng là 
thực tập từng bước nhỏ điều gì bạn cảm thấy đã 
sẵn sàng để tha thứ. Hãy tự nhủ thầm, “Tôi nhớ 
những cách tôi đã bị tổn thương, làm hại. Và tôi 
biết đó là do những nỗi sợ hãi, vô minh, khổ, sân 
hận cùa tha nhân gây ra. Tôi đã mang vết thương 
nảy trong lòng đủ lâu. Vì đã sẵn sàng, tôi xin tha 
thứ cho người. Người đã tốn hại tôi, tôi chân 
thành tha thứ cho người. Tôi tha thứ cho người”. 


Ba phương cách thực hành tha thứ này có thê 
được nhẹ nhàng lặp đi, lặp lại cho đến khi bạn 
cảm thấy tâm thật thanh thản. Đối với một số tốn 
thương nặng nè, có thể bạn chưa thấy thanh thản. 
Ngược lại, bạn còn có thể trải nghiệm lại cảm 
giác tốn thương, sân hận mà bạn từng gánh chịu. 
Trong trường hợp đó, bạn có thể chỉ nghĩ thoáng 
qua, rồi tha thứ cho bản thân vì sự chưa sẵn sảng 
buông bỏ và bước tới. 


(Chuyên ngữ theo The Power Oƒ Forgiveness, 
Tạp chí Tricycle, Xuân 2013) 


49 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


Yêu Thương 
LAURA MUNSON 


Laura Munson là tác giả của sách, Đây Không 
Phải Là Truyện Bạn Nghĩ Đâu: Mùa của Những 
Hạnh phúc Bát Ngờ. 


x£xk+k 
Tôi không lập gia đình để rồi ly dị. Tôi không 
sinh con để khiến chúng phải khô đau vì cha mẹ 
chia tay nhau. Ngày sinh ra chúng, tôi không ôm 
chúng vào lòng để nói là, “Mẹ sẽ dạy con thành 
người kiên định”. 


Không. Tôi đã quyết định đi đến hôn nhân với 
thái độ dứt khoát như khi quyết định có con. Một 
cách dứt khoát như khi tôi quyết định tạo dựng 
một mái âm cho chúng tôi suốt gần mười lăm 
năm -một ngôi nhà ở thôn dã miền tây nam 
Montana, được bao bọc bởi bao la những cánh 
đồng, có ao hồ, đầm nước, dốc đá, và dày đặc các 
cánh rừng tùng bách. 


50 


KHÉO DẠY CON 


Vậy mà bây giờ tôi đang ở trong tình trạng hòa 
giải. Hòa giải là việc mà một nhà chuyên nghiệp 
về xung đột hướng dẫn hai người -trong trường 
hợp của chúng tôi- cách dản xếp một cuộc hôn 
nhân. Hai người đã từng ở bên nhau suốt thời 
trưởng thành. Biết rõ về nhau như biết đôi giày 
cũ của mình. Đã từng cùng nhau có những quyết 
định quan trọng trong suốt hai mươi lăm năm qua. 


Hòa giải. Chúng tôi ngồi đối mặt nhau giữa 
những giấy tờ pháp lý, với người trung gian ngồi 
ở đầu chiếc bản dài, với hộp khăn giấy, và chúng 
tôi nói về những chuyện như là ai sẽ được giữ con 
vào sáng Giáng Sinh, ai sẽ trả tiền học bóng đá 
của lũ trẻ, và chúng sẽ ngủ ở đâu hằng đêm -nằm 
trên chiếc gối nào, ở phòng nào, nhà nào. Rồi khả 
năng là chúng có thể không còn căn nhà tuổi âu 
thơ nữa thì sao? 


Để tuân theo luật pháp liên bang, chúng tôi còn 
phải điểm qua những danh mục liệt kê các sai 
phạm nghiêm trọng của cha mẹ, như thể chúng tôi 
sẽ là những người cha mẹ đây tội lỗi đó. Chúng 
tôi đặt ra các điều lệ -những điều lệ pháp lý- về sự 
an toản, về sự giao tiếp với thành phần thứ ba, về 


51 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


việc sử dụng rượu, chất gây nghiện, tất cả với sự 
đe dọa rằng người đại diện pháp luật có thể xuất 
hiện trước cửa nhà, giữa đêm khuya. Những điều 
nảy chúng tôi chưa từng bàn đến trước đó bao 
giờ. Lúc đó chúng tôi chỉ quan tâm đến vấn đề 
chất lượng thực phẩm cho trẻ, việc chọn lựa giữa 
nên đi Belize hay Costa Rica vào kỳ nghỉ mùa 
xuân và việc có nên tiếp tục cho trẻ học theo 
chương trình của SuzukI hay Monfessor1. 


Hòa giải. Tôi tự nhủ: Liệu có ngôn ngữ từ trái 
tim giữa các lằn đạn? Có cách gì để mang tình 
thương yêu, sự tha thứ, sự hàng phục vả dịu dàng 
khi chúng tôi thảo luận những chủ đề gai góc, 
nặng nè nảy? 


Tôi đang ở Luân Đôn khi vấn đề xảy ra. Đó là 
đêm trước khi tôi đi dự buổi nói chuyện được 
nhiều người theo đõi nhất ở Vương quốc Anh. 
Tôi sẽ thảo luận về quyền hồi ức mà tôi đã viết, 
về phương cách đề thương yêu người bạn đời của 
mình qua sóng gió mà không đem những vấn đề 
đó vận vào mình. Tôi sẽ nói về sự tự do trong 


cảm xúc. 


52 


KHÉO DẠY CON 


Đêm đó, tôi nhận được email (thư điện tử). 


Lá thư có giọng điệu: “Anh thương em, nhưng 
anh không yêu em. Khi em trở về nhà, anh đã 
dọn đi. Cuối cùng anh biết được cảm giác đang 
yêu là gì. Anh cảm thấy nó trỗi dậy trong anh 
tình cảm mà anh chưa bao giờ biết đến trước đây. 
Cuộc hôn nhân của chúng ta là một thất bại”. Tôi 
có gắng không lưu tâm đến những lời này, dầu 
mỗi chữ như khối sắt nóng hẳn lên làn da mong 
manh của tôi. 


Tôi đi dưới trời mưa trên đường phố Luân Đôn và 
đứng trong giá lạnh, thở sâu. Bao năm nay, tôi 
thường lắng nghe lời dạy của bà Pema Chodron 
về hành từ bi. Tôi đã từng thực hành từ bi đối với 
sự bị từ chối -như sự từ chối từ các nhà xuất bản, 
là chính yếu, nhưng cũng có lúc là từ gia đình, bè 
bạn cũng như thế giới quanh tôi. Giờ thì tôi có cơ 
hội để thực hành đối với sự phản bội. 


Nhờ bà Pema Chodron tôi hiểu răng khi ta thực 
hành từ bị, rải rộng tình thương đến trong thế giới 
là ta góp phần làm phát triển thêm tình thương 
yêu. Cách hành thiền đó như thế này: đầu tiên ta 


33 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


hướng đến người ta thương yêu nhất, người dễ 
thương. Kế đến ta gửi tình thương yêu đến người 
ta có cảm tình, theo sau là người ta không ưa, 
không ghét. Kế nữa là ta hướng tình thương yêu 
đến người gây phiền hà cho ta, và sau rốt là người 
ta không thê chịu ni. 


Sau cùng -và đây là điều gay go- ta hướng tình 
thương yêu đến bản thân. Đối với đa số, đây là 
điều khó làm nhất. Thực ra, tôi nghĩ là khó thể 
làm điều đó cho đến khi ta có thể thực hành rải 
tâm từ đến người ta không thể ưa. Vì chúng ta 
thường đối xử với kè thù còn tốt hơn đối với bản 
thân mình nhiều. Khá đau, phải không bạn? 
Nhưng tôi đã quan sát điều đó trong cuộc đời 
mình và thấy răng nó đúng biết bao. 


Nên dầu mục tiêu tối hậu là để thay đổi thế giới, 
hay để thay đổi sự liên hệ của tôi với bản thân, 
hay một cô gắng để với tới tiếng gọi cao xa hơn 
của tình yêu, tôi đã đứng trên đường phố Luân 
Đôn dưới cơn mưa trong đêm đó, và thực hành rải 
tâm từ. Tôi gửi tình thương yêu đến các con. 
Đến người bạn mới quen. Đến cô giáo chủ nhiệm 
lớp con trai tôi học. Rồi đến người đã lẫy của tôi 


54 


KHÉO DẠY CON 


vật gì đó, nhưng chối nhận. Cuối cùng, với 
những hơi thở sâu, đẫm ướt, ô nhiễm của thành 
phó, tôi rải tâm từ đến chồng tôi và tình nhân của 
anh. 


Lúc đầu, tôi nghĩ như thế. Nhưng sâu thắm trong 
tôi nói răng như vậy chưa đủ. Tôi phải cô gắng 
hơn. Nên tôi bập bẹ trong miệng. Nhưng cũng 
chưa đủ. Tôi phải nói lên thành tiếng. Tôi đã 
làm. Nhưng cũng vẫn chưa đủ. Tôi phải hét lên. 
Tôi không muốn làm điều đó -tôi không phải là 
người hay hét. Nhưng tôi biết là mình phải làm 
thế. Nên với tất cả thiện ý, và có thê lẫn trong đó 
tất cả những giận hờn, buồn tủi của tôi, tôi gào 
lên, tuôn ra những lời vang đội khắp các con 
đường ướt mượt, tan vào khí đêm đây ánh đèn. 
Với những sợi thần kinh căng cứng đến tận cùng, 
tôi gửi đến họ tình thương yêu của mình. 


Đã một năm qua rồi. Sau tháng nảy qua tháng nọ 
của những buổi trị liệu cho lứa đôi và sự chao đảo 
kinh khủng giữa kết nối và chia tay, chúng tôi 
đang hòa giải. Điều buôn cười là mỗi lần tôi viết 
chữ “mediaton (hòa giải)”, thì nó lại thành 
“meditation (thiền hành)”. Có điều gì đó tận 


55 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


thâm sâu mà tôi đã nhận được trong đêm ở Luân 
Đôn, thúc giục tôi thực hành nhiều hơn nữa thiền 
tâm từ -ngay cả và đặc biệt là ngay bây giờ. 


Nên tôi làm thế. Tôi ngồi đây đối diện chồng tôi, 
cách nhau một cái bàn, tôi thở ra và thở vào, tôi 
thầm gửi cho anh tình thương yêu. “Hãy thương 
yêu, Laura” là điều tôi đang nghĩ. “Hãy yêu 
thương”. 


Có thành công không? Mà nó có cần phải thành 
công không? Tôi có cần chứng minh là rất đáng 
công để đi trên cao lộ đó? Có quan trọng không? 
Vì sự thật là: Tôi ít khổ đau khi tôi sống trong ánh 
sáng của tình thương yêu. Và biết đâu thế giới 
cũng thé. 


(Chuyên Ngữ theo Being Love, Tạp chí Tricycle, 
Tháng 8, 2016) 


56 


KHÉO DẠY CON 


Đợi Thần Chết 
Kachel Meuer 


Rachel Meyerlà nhà văn, huấn luyện viên 
Yoga, sông tại Portland, bang (Oregon, Mỹ. 
Nhiêu tác phẩm của bà đã được đăng trên The 
Washington Post, On Being, Yoga Journal, The 
Huƒffington Post, vân vân... 

xk+ 
Lần đầu tiên tôi thực sự “thiền' là lúc tôi đang 
đứng rửa chén ở bệ rửa chén trong nhà bệp. 


Cha tôi đang hấp hồi. Ung thư. 


Loại ung thư nằm trên giường chờ chết trong 
phòng khách nhà. 


Tôi đã bay vê Nebraska đê thăm ông lân cuôi, đê 
câm tay ông, nói lời giã từ. 


Giờ, câu hỏi ám ảnh trong đâu là khi nào. 
Tôi năm nay 26, sông trong căn phòng nhỏ có lẽ 


57 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


đã trăm tuổi ở thành phố San Francisco, làm 
người pha rượu trong quán bar để trang trải chỉ 
phí cho những năm cao học, sống nhờ vào cà-phê 
và những ly rượu cốc-teo. Đứng bên bệ rủa chén, 
tôi có thể nghe đôi vợ chồng trẻ đang hút bụi 
trong phòng trên gác, gia đình người Tàu ở bên 
kia hẻm khua nồi chảo, và chiếc xe điện kêu leng 
keng trên đường California, cách đây một lốc 
đường. 


Tâm tôi như dính vào dòng nước chảy xoáy 
xuông công. 


Khi nào cha mất? Lúc đó tôi đang ở đâu? Vừa 
ra khỏi lớp? Đang leo dốc Nob HIll? Hay đang 
pha rượu martini? Ngày mai? Tuấn sau? Chắc 
tôi phải mua một bộ vest đen. Mua vé máy bay. 
Phải nhờ người làm thay. Mà không. Nghĩ sao 
quá đen tối. Cha vẫn còn đó mà. Nhưng cho đến 
khi nào? Tôi phải chuẩn bị thể nào đây? Tôi còn 
đâu óc gì để nghĩ đến những thứ khác nữa chứ? 


Tim tôi muốn nhảy dựng lên mỗi khi chuông 
điện thoại reo. Tôi nóng nảy, bồn chôn, thần kinh 
muốn đứt ra với toàn những giấc mộng dữ. 


Ban ngày là người của học thuật và đêm làm kẻ 
pha rượu, vì tôi đang theo chương trình cao học, 
môn thần học về phụ nữ Mác-xít. Tôi đã được dự 
một hội thảo chuyên đề về Phật giáo tại Mỹ, 
nhưng lúc đó tôi chưa thực sự thấy ảnh hưởng của 
nó. 


58 


KHÉO DẠY CON 


Việc hành thiền đối với tôi luôn là việc để 
người khác làm. Đại loại là người già, phụ nữ 
trung niên nhàn rỗi, không có việc gì làm. Với áo 
quân quân quanh người, nhang: trầm, sáo nhạc 
theo kiều bụi đời. Không phải mẫu người của tôi. 


Cuộc sống của tôi là bia với nachos (ND: món 
ăn Mễ: bánh chip + phô mai nướng chảy trên mặt) 
vào những tôi thứ Năm ở thành phố Berkeley, sau 
đó là sushi với nhạc jazz ở quán Yoshi. Còn các 
thứ Bảy là những giờ được uông rượu gin, nước 
khoáng miễn phí ở các khu Kinh Doanh, rồi ngà 
ngà say trèo lên xe điện về khu Mission ăn tối. 
Sau cơn say, tôi tỉnh dậy với các trận ói mửa ra áo 
quân, rồi ngất ngưỡng men theo đường Polk đến 
lớp học. 


Nhưng tôi cũng thường tập yoga và cũng biết 
chút ít về triệt thuyêt yoga. 


Một vài điều trong tư tưởng thiền Phật giáo 
cũng lưu lại trong tôi từ hội thảo đầu tiên ấy. 
Điều cơ bản trong thiền là khuyến khích ta thực 
hành trong cuộc sống thế tục hằng ngày. Ngay cả 
khi đang làm những việc nhơ ué, tẻ nhạt như: chùi 
rửa nhà vệ sinh, chả sản nhà, dẫn chó đi dạo. 


Rửa chén. 
Nên tôi đứng ở bôn rửa chén, ngạt thở với âu lo, 


nước nhiễu đầy tay, tự nhủ: Rửa. Chả. Thở một 
hơi. Cảm nhận sự ướt át của nước trên tay. Xôi. 


59 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


Lấy khăn. Lau đĩa. Quay vòng. Đặi vào rồ để 
ráo. Thở một hơi. Lấy cải kế tiếp  Chậm lại. 
Nủa. Xả. Lau. Lặp lại. 


Hơi thở nông cạn của tôi trở nên sâu. Trái tim 
mong manh của tôi dừng chạy tôc độ. Tâm nhiêu 
loạn trở nên trong sáng. 


Và đây là lần đầu tiên trong nhiều tháng qua, tôi 
cảm thây bình lặng. 


Như Michael Stone, một vị thầy Phật giáo đã 
nói, “Bạn không cần phải luôn nghĩ về cuộc đời 
mình”. Lo lắng việc cha tôi sẽ ra đi khi nào 
không giúp cho thực tại hiển nhiên trở nên dễ 
dàng tí nào. Đắm chìm trong chi tiết cũng không 
giúp tôi làm chủ được sự mất mát không thê 
tránh. 


Trong những tuần lễ tiếp theo đó, trong chờ đợi, 
cuộc sông của tôi quay quanh việc tìm những nơi 
chốn tôi có thể hành thiền. Tôi trốn vào thánh 
đường Grace, nhắm mắt lại, và thở. Cha tôi từng 
là linh mục Cơ Đốc giáo, nên nhà thờ đối với tôi 
luôn là chỗ để nương náu, dầu rằng niềm tin của 
tôi đã vượt xa hơn cái tôn giáo mà tôi từng được 
dạy đỗ lúc thiếu thời. Trái tim luôn trầm tư về 
truyền thống đã dạy tôi rằng -“Sự an bình ở trên 
mọi hiểu biết”- đã có được đôi phút bình an. 


Mọi thứ trở thành cơ hội đề tôi quán sát hơi thở: 
lúc nâu ăn, chạy bộ, nghe nhạc, đên trạm xe buýt. 


60 


KHÉO DẠY CON 


Những cuộc hành thiền đơn giản như, thế kéo tôi 
ra khỏi nỗi đau của mình, giúp tôi sống có mục 
đích, giúp tôi đi tới. 


Vào những ngày với trạng thái buồn thảm nhất, 
tôi ngồi trong xe buýt và hành thiền âm /ờ, gửi 
tâm từ và sự an bình đến người đàn ông có bản 
chân voi ở trước mặt, đến bác tài, đến người phụ 
nữ luống tuổi, vô gia cư nằm ngủ trên chiếc ghế 
đối diện tôi Cầu mong cho họ được bình an, 
thoát khô giúp đầu tôi nhẹ đi, tim tôi lâng lâng vì 
tôi có thể quan tâm đến ai đó. 


Cha tôi ra đi ba tuần sau cái lần tôi đứng ở bồn 
rửa chén. Trước đó các bạn cùng phòng và tôi đã 
dự định tô chức một buổi tiệc cốc-teo đúng một 
ngày sau đó. Tôi sẽ mua các loại phô-mai đắt tiền 
đây giỏ đi chợ, cùng các loại rượu, sẽ ôm đây tay 
những hoa mẫu đơn và hoa lay-ơn. 


Tuy nhiên, buổi sáng đó, khi đang trên xe điện 
về nhà từ tòa nhà Ferry, tôi biết sẽ không có bữa 
tiệc nào cả. Đêm hôm trước, Mẹ gọi điện thật trễ 
và báo tin. Tôi đã gửi thư đến tất cả khách mời 
báo tin buổi tiệc đã bị hủy. 


Và mọi việc cứ thê diễn ra. 
Tôi bỏ bộ vest đen vào va-li, khóc cùng đám 


bạn, rồi bước lên máy bay. Chúng tôi đã than 
khóc. Đã đau đớn. 


61 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


Thần chết đã len vào xương tủy của tôi. Đã thở 
hồn vào từng tế bào ký ức, trụ vĩnh viễn giữa 
những vết sẹo, những nếp nhăn trên da dẻ dạn 
dày. Giờ tôi biết chết là cái không thể tránh; cả 
cho cha mẹ tôi, và bản thân. Cái biết thâm sâu đó 
vừa là một sự giải thoát lớn lao, vừa là lời nhắc 
nhở nghiêm trang. 


Lo lắng thái quá về cái chết không ích lợi gì. 
Ngoại trừ việc mất đi những giây phút yên ả. 


Vậy mà đã l1 năm trôi qua. Giờ tôi là huấn 
luyện viên yoga và dạy thiền, và việc tu tập, thực 
hành là cách sông của tôi. Nó đã giúp tôi đi qua 
nỗi đau mất cha, nó dung dưỡng niềm đam mê 
riêng tư thành một nghề nghiệp thành đạt, nó 
duyên cho tôi gặp chồng, nâng đỡ tôi qua những 
lần vượt cạn, trở thành một người mẹ. 


Thỉnh thoảng tôi lại nhớ đến giây phút đó, vào 
những ngày cuối tháng Tư lúc đang rửa chén, 
đang cô giữ tâm không bắn loạn khi nghĩ đến hơi 
thở cuối cùng của cha. 


Và tôi cảm ơn sâu xa đến sức mạnh của việc 
thực hành. Nó sẽ giúp tôi vượt qua đoạn đường 
đó của chính tôi. 

(Chuyển ngữ theo Washing Dishes, Waiting For 


62 


KHÉO DẠY CON 


Death, Tạp chí Phật giáo Tricycle, Tháng 8, 
2016) 


63 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


TỎA SÁNG 


Ni sư Fushimí 


Ni sư trụ trì Fushimi sanh ngày 1, tháng 12, 
1939 tại Tokyo, Nhật Bản. Bà là cháu cô của vị 
lãnh chúa cuối cùng của Nhật, Yoshinobu 
Tokugawa. Năm lên 9, mẹ kế mang bà đến tu 
viện Tokujo Myoin sau khi cha bà tử nạn trong 
chiến tranh thể giới thứ II. Năm 14, bà làm lễ 
phát nguyện. Năm 1962, bà hoàn tất chương 
trình Phát học tại Đại học Bukkyo, là đại học 
chuyên về pháp môn Tịnh độ. Giờ bà là Ni trưởng 
của tu viện Tokujo Moyin. 


Ni sư Fushimi bắt đầu thích thú với nhiếp ảnh 
trong chuyển viếng thăm Ấn Độ lần đâu tiên vào 
năm 1966. Vào những năm I9ồ0, bà chụp ảnh 
theo chủ đề về hoàng hôn tại nhiễu nước như Ấn 
Độ, Miến Điện, Trung quốc, Campuchia, 
Indonesia và Nepal. Ngoài việc là bậc thầy về 
Nghệ thuật Căắm Hoa và Trà Đạo ở các frưởng 
thuộc Keiho, Ni sự Fushimi còn là một nhà thơ và 
nhà thư pháp nổi tiếng. Dưới đây là bài phỏng 
vẫn Ni sư bằng tiếng Nhật và được chuyển ngữ 
sang tiếng Anh của Elizabeth OBrien, 


Dưới đáy là tâm sự về cuộc đời, về chí nguyện 


64 


KHÉO DẠY CON 


và về thú tiêu khiển của một vị trưởng lão nỉ theo 
hệ phải Tịnh độ Nhật Bản. 


xkkx* 


Đối với tôi, nhiếp ảnh là một thú tiêu khiến. 
Tôi không theo đuôi nhiếp ảnh như là một cách 
khai phóng thêm cho sự thực hành tâm linh của 
tôi. Tôi lớn lên trong niềm tin vào Tịnh Độ, nên 
tôi đến với nhiếp ảnh một cách tự nhiên như tôi 
đã đến với tôn giáo của mình. Tôi hoàn toàn quên 
mình trong lúc chụp ảnh. Tôi dường như đạt đến 
trạng thái trống vắng của cái ngã, là trạng thái mà 
chúng tôi phải duy trì nếu muốn trở thành Phật. 
Bắt cứ khi nảo nhìn thấy mặt trời lặn, dầu tôi có 
chụp ảnh hay không, tôi luôn tưởng tượng ra Đức 
Phật đang ở cõi Tây phương. Tuy nhiên, tôi 
không có thời gian để chụp nhiều ảnh ở quê 
hương Nhật Bản. Công việc chụp ảnh không phải 
là công việc tôi chấp tác hằng ngày; đó chỉ là việc 
tôi thích làm khi đi du lịch. 


Tôi chụp chủ yếu là phong cảnh, luôn là ảnh 
màu. Chủ đề tôi ưa thích là cảnh hoàng hôn. Tôi 
nhớ rất rõ lần đầu tiên tôi chụp ảnh mặt trời lặn là 
vào năm 1984, tại miền nam Ân Độ. Một buổi 
chiều, tình cờ từ lan can khách sạn, tôi nhìn thấy 
một cảnh mặt trời lặn rực rỡ mà tôi chưa từng 
thấy bao ĐIỜ. Cảnh mặt trời lặn về phương Tây 
đó xâm chiếm tôi, tôi vội chạy lấy máy ảnh để 
chụp. Từ đó, dầu đi bất cứ nơi nảo, tôi luôn bị 


65 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


cuốn hút bởi cảnh hoảng hôn. Hình ảnh đó mang 
một ý nghĩa quan trọng trong niềm tin Tịnh độ 
của tôi. Chúng tôi tin rằng phía mặt trời lặn là 
cực lạc ở phương Tây, là nơi Đức Phật A Di Đà 
có mặt, chờ đón những chúng sanh đã quá vãng. 
Chúng tôi nguyện cầu được tái sinh vào mảnh đất 
giác ngộ này, vào cõi Niết bàn Tịnh độ. Khi chụp 
ảnh, tôi không quan tâm đến việc lưu giữ ảnh mà 
chỉ quan tâm đến việc giữ lại giây phút thoáng 
qua khi mặt trời lặn và Đức Phật ở Tây phương 
chờ đón những aI được tái sinh vào cõi cực lạc. 


Trong pháp hành của tôi không có thiền. Chúng 
tôi chỉ chuyên tâm niệm Phật, “Nam Mô A Di Đà 
Phật”. Đó là cách thể hiện sự nhất như -Phật A 
Di Đà và tôi- và cũng là một cách đề diễn tả lòng 
biết ơn đối với tâm từ bi trùm phủ mà Đức Phật 
đã ban tặng cho những chúng sanh còn sinh tử 
như chúng ta. Chúng tôi luôn tụng niệm, khi 
năm, ngôi, đi đứng, và ngay cả khi đang giao tiếp 
với người, chúng tôi niệm thầm trong tâm. 


Tôi nghĩ rằng người ta thường chọn con đường 
đạo thích hợp cho mình bởi duyên nghiệp. Có 
người được làm quen với con đường đạo dễ theo 
như pháp môn Tịnh độ. Có người chọn con 
đường đạo khó khăn hơn như là Thiền định. 
Theo hệ phái Tịnh độ, chúng tôi tin rằng tất cả 
mọi chúng sanh đều thiếu sót, do đó không thể tự 
mình đạt đến giác ngộ. Cho nên chúng tôi cố 
găng từ bỏ cái ngã, và nương tựa vào Đức Phật để 
được giải thoát. Uy lực chính là Tha-lực (Other- 


66 


KHÉO DẠY CON 


power), không phải Tự lực. Dầu ở vị trí nào trong 
xã hội, tất cả chúng ta đều trải nghiệm những khô 
đau và dục lạc thế gian. Tuy nhiên, theo hệ phái 
Tịnh độ của tôi, không có sự tự quán chiếu về các 
lỗi của mình. Chúng tôi tin rằng mình có thể đây 
lùi các khía cạnh tiêu cực này bằng cách niệm 
Phật không ngừng nghỉ với tâm chân thật. Có thể 
nói rằng, nhìn chung, chúng tôi không thực hành 
pháp tự quán chiếu. 


Cuộc sông ở tu viện không thay đôi nhiêu trong 
suôt khoảng một trăm năm qua. 


Khi xã hội hiện đại hóa hơn, cuộc sống trở nên 
hảo nhoáng hơn, con người càng muốn trải 
nghiệm một cuộc sống đơn giản hơn, nên họ 
muốn thử sống ở tu viện. Ngay lập tức họ phải 
đối mặt với điều luật đầu tiên, đọn vệ sinh. Đối 
với nhiều người, đó có nghĩa là sayonara (từ 
biệt). 


Không chỉ ở trong các tu viện, mà cả ở các cơ 
quan Phật giáo nói chung, có các quy định cơ 
bản: (1) dọn vệ sinh, (2) hành lễ, và (3) tu học. 
Sự thật thì ở tu viện tôi đang lưu trú, các quy luật 
giống như là: (1) làm vệ sinh, (2) làm vệ sinh, và 
(3) làm vệ sinh. Chúng tôi thực sự dốc toàn lực 
vào việc dọn dẹp vệ sinh. Tuy nhiên, khi tôi nói 
“đọn vệ sinh,” tôi không chỉ muốn nói đến việc 
dọn dẹp vườn tược, vệ sinh phòng ốc tu viện. Nó 
cũng có nghĩa là quét sạch tất cả mọi tham ái và 
phiền não khỏi tâm trí. Dầu bạn đang ở cấp độ tu 


67 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


nào, gIữ vai trò gì trong tu viện, bạn cũng phải 
làm vệ sinh. Thực ra, các vị tu lâu năm còn phải 
giữ vai trò đầu tàu nêu họ muốn người dưới noi 
theo gương họ. 


Nhiều người đến với chúng tôi với tà kiến rằng 
chúng tôi chỉ ngôi ngăm vườn tược suốt ngày. 
Họ không muốn nhỏ cỏ. Họ đến đây, nghĩ răng 
họ sẽ có phòng riêng, với truyền hình, ít nhất là 
thế! Họ không muôn chung đụng với đại chúng. 
Họ không muôn tuân theo tôn ti trong tu viện. 


Tôi có cảm giác như xã hội Nhật tân tiến này 
đang xa rời dần các tôn giáo truyền thống. Ở tu 
viện của tôi chỉ có bốn ni, kể cả tôi. Như thế có 
nghĩa là chúng tôi không tham gia nhiều công tác 
hoằng pháp, chiêu sinh. Tôi không thạo việc đi ra 
ngoài và tiếp xúc với đám đông quân chúng. 


Nhưng tôi có dạy nghệ thuật căm hoa, pha trà 
và thư pháp cho dân địa phương. Học viên thuộc 
nhiều lứa tuổi cùng đến tu viện để học. Ngay cả 
những người chưa từng biết đến Phật giáo, họ 
cũng cảm nhận được sự hiện diện của Đức Phật 
suốt thời gian họ ở trong khuôn viên tu viện. Tôi 
không muốn chiêu dụ ai. Tôi chỉ muốn làm tăng 
con số người bước vào cửa tu viện, dầu chỉ là một 
bước nhỏ. 


Rât khó nêu bắt đâu với tâm của học viên, nên 
tôi bắt đâu từ bên ngoài, dạy họ cách chào, cách 


ngồi cho đúng. Tôi không nói đến những điều 


68 


KHÉO DẠY CON 


khó khăn; tôi chỉ muốn họ thực hành đúng cách. 
Nhờ đó, họ tiếp thu mọi thứ rất tự nhiên. Tôi 
cũng có ý lỗng một số yếu tô tâm linh vào trong 
việc dạy học của mình. Thí dụ, đối với môn học 
căm hoa, chúng tôi tổ chức lễ phát bằng hằng năm 
trong chánh điện của chùa, trước tượng Phật. Khi 
học viên nhận bằng, học viên chấp tay lại và vái 
chào trước tượng Phật. Tất cả các học viên đều 
rất phân khởi, dầu họ thuộc tôn giáo nào. Đó là 
bước khởi đầu. Nhiều học viên cũng thấy đó là 
bước khởi đầu, sau đó họ phát khởi lòng tin. 


Dầu ở trong môi trường giáo dục nào, sự liên hệ 
giữa thầy-trò vẫn giống nhau. Đó là mối liên hệ 
giữa mẹ-con. Sư phụ của tôi qua đời, khi tôi vừa 
được truyền giới. Tôi rất nhớ thương người và 
cần đến sự dìu dắt của người xiết bao, may nhờ 
các vị nI sư khác bảo bọc, tôi đã vượt qua đề tiếp 
tục trên con đường đạo. Giờ chính tôi cũng trở 
thành một người dìu dắt tâm linh, tôi thấy rằng 
công tác giáo dục là hai chiều. Tôi đã học rất 
nhiều thứ từ các học viên của mình. Trước đây 
tôi là người không kiên nhẫn, rất dễ bị lay động 
bởi những gì người khác nói hay làm. Nhưng các 
em học viên đã mở rộng tầm nhìn của tôi. Tôi 
nhận thấy rằng người khác có thể có những suy 
nghĩ mà mình chăng bao giờ nghĩ đến trước đây. 
Khi lắng nghe các em, tôi đã trường thành thêm 
nhiều. Tôi nghĩ đó là cách Đức Phật đã dạy bảo 
tôi, qua các em học viên. 


Nói về mình là việc cá nhân tôi không thích, mà 


69 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


hệ phái cũng không khuyến khích. Tôi nghĩ là 
người ta không thực sự có khả năng hiểu được 
chính xác họ là ai, và tôi không ngoại lệ, vì thế 
khi cổ găng để định nghĩa “cái tôi” này là việc 
ngông cuông. Tâm trí ta đổi thay từng giây phút, 
giống như mây bay trên bầu trời chiều khi mặt 
trời lặn. Chúng ta là ai mà nghĩ răng mình có thê 
năm bắt được bản chất thực sự của tâm? Tâm 
Phật trong mỗi con người không thể bị gò bó bởi 
sự giới hạn của ngôn ngữ. 


(Chuyển Ngữ từ Shedding the Lighus, tạp chí 
Tricycle, Xuân 2001) 


70 


KHÉO DẠY CON 


Ăn Vừa Đủ 
Để Giữ Thân Tâm Khỏe Mạnh 
Nichiko Niwano 


Nichiko Niwano là chủ quản tu viện Kosei, và là 
Chủ tịch Danh dự của Tổ chức Tôn Giáo Vì Hòa 
Bình. Ông cũng làm cô vấn cho Shinshuren 
(Giáo hội của Tổ chức Tân Tôn giáo ở Nhật). 


‡::k 


Hiện nay ở Nhât, hằng năm trung bình một người 
vứt khoảng mười lăm ký thực phẩm (bằng sáu 
mươi bữa ăn). Quá nhiều người bị thừa cân hay 
béo phì, hay phải chịu đựng những bệnh tật do 
các thói quen ăn uống trong cuộc sống gây ra. 
Dường như chúng ta đang trả một giá quá đắt cho 
việc tiêu thụ hoang phí khi nguồn cung cấp thực 
phẩm đồi dảo luôn ở trong tầm tay. 


Tôi nhớ đến chuyện của một vị vua ở một xứ nọ. 
Do ăn no đến nỗi bụng ông căng phông, ông cảm 
thấy khó chịu, rồi than khổ. Thấy vậy, một vị 
hiền triết đã cho ông những lời khuyên sau: 


71 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


“Người giữ được thân tâm thanh tịnh, và biết ăn 
uông điêu độ sẽ ít bệnh, sông lâu, tuôi thọ cao”. 


Nhà vua lo âu vì thể lực sút giảm, sức khỏe yếu, 
quán chiếu sâu sắc những lời khuyên của nhà hiển 
triết, và tự nhắc nhở mình về những lời này tại 
các bữa ăn, dần dần ông giảm được lượng thực 
phẩm tiêu thụ, nên chăng bao lâu ông lại có được 
sức khỏe tốt. 


Thực ra, đó là cuộc trao đổi giữa Đức Phật và vua 
Kosala hơn hai ngản năm trăm năm trước, nhưng 
nó đã để lại cho chúng ta một bài học giá trị mãi 
đến ngày hôm nay. Trên tất cả, đó là bi kịch của 
những con người nô lệ cho dục vọng của mình. 
Thân tâm chúng ta khó tránh xao động khi nhìn 
thấy tâm bảng “Mời Ăn Thỏa Thích” treo trước 
cửa một nhà hàng, nên ta cũng giống như vị vua 
kia. Đúng ra, chúng ta cần biết lượng đồ ăn phù 
hợp với tuổi tác và sức khỏe của mình, và cân 
thận để đừng ăn quá nhiều ở mỗi bữa ăn. Trong 
câu chuyện này, Đức Phật dạy ta cách sống cơ 
bản. Các nghiên cứu y tế sức khỏe gần đây cho 
thấy rõ ràng là một khẩu phần giản đơn đem lại 
nhiều lợi ích cho sức khỏe. Các nhà nghiên cứu 
cho rằng ở độ tuổi năm mươi, người ta chỉ nên ăn 
đầy bụng khoảng 60 phân trăm, và ở tuổi sáu 
mươi thì khoảng 50 phần trăm. 


Khi thường ăn ít với khầu phần đơn giản được coi 
là lành mạnh, thì việc làm những điêu đó một 


cách thái quá cũng có thể đưa đến suy dinh 


72 


KHÉO DẠY CON 


dưỡng, vì thế những người ở độ tuôi bảy mươi 
hay hơn thế cần phải cần trọng trong vẫn đề này. 


Trì ân trước môi bữa ăn 


Trên đây tôi đã nhắc đến lời dạy của Đức Phật, 
“Lúc nào cũng giữ... thân tâm thanh tịnh”. Muốn 
thế ta phải biết nhìn mọi thứ đúng dựa trên trí tuệ 
và chấp nhận chúng với tâm rộng mở. 


Như thế, chúng ta thấy gì khi nhìn thực phẩm bày 
ra trước mặt? 


Trước tiên, ta thấy thực tại của việc tiếp nhận 
mạng sống của sinh vật vả thực vật. Sau đó ta ý 
thức đến công lao của những người đã tạo ra 
nguồn thực phẩm, chế biến và trao đến cho ta, 
cũng như ghi nhớ công lao của người nấu nướng. 
Ngày nay, nhiều người khi nhìn thấy một tô súp 
miso, lại nhớ đến người mẹ đã bỏ bao công sức đề 
làm nước súp mỗi ngày, dù bà nghèo khó, để đảm 
bảo cho con mình có đủ chất nuôi dưỡng cơ thê 
đang tăng trưởng của chúng. 


Có người khi nhìn thấy tô cơm trước mắt mình, 
lại tạ ơn vì có được sức khỏe nhờ nguồn năng 
lượng tự nhiên đó. Lại cũng có người sẽ nghĩ đến 
những người không thể có được một bữa ăn ngày 
hôm đó, nên cảm thấy hạnh phúc với hoàn cảnh 
hiện có của mình. Họ có thê nghĩ đến những gì 
họ có thể làm được để giúp đỡ người khó khăn 
hơn mình. 


73 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


Khi chúng ta không ăn uống theo thói quen, mà 
thay vào đó là ngôi trước bữa ăn với thân tâm 
thanh tịnh, ta có thê đánh thức lòng biệt ơn trong 
ta. 


Rồi khi ta đã ý thức được những tai hại từ việc ăn 
những món ta thích nhiều hơn cần thiết, tự nhiên 
ta sẽ bắt đầu ăn vừa phải, để giúp ta giữ được sức 
khỏe. Dĩ nhiên, không cần phải nói thêm là lòng 
biết ơn sẽ khiến cho tâm ta thêm quý trọng cuộc 
sông, là điểm khởi đầu của việc phát triển một 
thân tâm lành mạnh. 


Ở tu viện Rissho Kosei, trước khi bắt đầu ăn, 
chúng tôi chú nguyện “Hàm ân trước Bữa ăn” là 
điều sẽ khiến cho chúng tôi, những phàm nhân, dễ 
bị cuốn theo tham dục, có cơ hội đề nhắc tâm điều 
gì là quan trọng đối với mình. 


Khi cùng nhau chú nguyện trước khi ăn, “Chúng 
tôi xin cảm niệm ân đức của Đức Phật, của thiên 
nhiên, và nhiều người khác”, sẽ ôn định thân tâm 
ta, giúp ta có bữa ăn ngon. Vì ăn uống là việc 
chúng ta làm một cách tự nhiên hằng ngày, phát 
triển được thói quen lành mạnh này là điều rất 
quan trọng. 


(Chuyển ngữ theo Eat in Moderation ƒor a 
Healthy Body and Mind, tạp chí Dharma World 
4-6/2016) 


74 


KHÉO DẠY CON 


75 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


KHÔNG HOANG PHÍ DẦU CHỈ 
MỘT HẠT GẠO 


Kenichi Furuyama 


Thiên sư Tiến sĩ Kenichi Furuyama, (khoa Phật 
giáo, Đại học Komazawa), chuyên ngành Pali và 
Thiển Tào Động. Ông đã xuất bản nhiều bài 
tham luận trong các lãnh vực này. 


Tôi tin là chúng ta đang sống trong một thời đại 
mà ta cần phải xem xét một cách nghiêm túc thái 
độ của ta đối với thực phẩm. Nói theo Thiền là 
chúng ta cần “tỏa sáng nơi chỗ đứng của mình". 


Thực _phẩm dư thừa hay thực phẩm bỏ đi trong 
khi vẫn còn tiêu thụ được, là một vân đề cần quan 
tâm, và tôi sốc khi nhìn thấy con số thống kê về 
lượng thực phẩm hoang phí hằng năm ở Nhật. 
Con số dự đoán cho năm 2010 là 17 triệu tấn thực 
phẩm dư thừa được sản xuất trong một năm, trong 
đó khoảng 5 tới § triệu tấn bị đô đi dầu vẫn còn 
dùng được. Nhật có thể được coi là một trong 


76 


KHÉO DẠY CON 


những nơi hoang phí thực phẩm nhiều nhất trên 
thê giới... 


Khi tôi còn nhỏ, cha mẹ thường tẩy vả dạy tôi 
không được hoang phí đồ ăn khi tôi để sót dù chỉ 
một hạt cơm trong chén. Sự sinh tồn của nhân 
loại là một cuộc chiến đấu dai dăng chống lại đói 
khát, và quy tắc đạo đức là ta không được hoang 
phí thực phẩm mà cha ông ta đã phải đấu tranh 
quyết liệt để sống còn và đã trao truyền lại cho 
chúng ta. Tuy nhiên, với sự dư thừa thực phẩm 
hiện nay, quy tắc này coi như đã không còn ý 
nghĩa. 


Theo một báo cáo của tổ chức Liên Hiệp Quốc về 
Thực phẩm Và Nông nghiệp (FAO), ngay hiện 
giờ cứ trong chín người thì có một người bị suy 
dinh dưỡng mãn tính. Nói cách khác, họ đang 
chết đói, dầu rằng ngày nay nhân loại có thể sản 
xuất đủ để nuôi tất cả dân số trên thế giới. Phần 
đông những người chịu đói sống trong các nước 
“đang phát triển”. Sự khan hiểm thực phẩm trong 
các nước đang phát triển gây ra do nhiều yêu tố 
không dễ giải quyết hay bàn đến. Tuy nhiên, việc 
phung phí số lượng lớn thực phẩm trong các xứ 
phát triển có thể là một trong những nguyên nhân 
đưa đến nạn đói, khiến ta cần suy nghĩ về điều đó 
một cách cân trọng. 


Hoang phí thực phẩm cũng là một vấn đề dưới 
nhiêu khía cạnh khác nữa. Vứt bỏ một sô lượng 


lớn thực phẩm có nghĩa là khi xử lý, hủy bỏ 


T7 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


chúng, ta sẽ tạo ra không chỉ vấn đề với rác thải 
mà còn ảnh hưởng đến môi trường do hiệu ứng 
của khí thải nhà kính như các-bôn điô-xít. Theo 
số liệu do Liên Hiệp Quốc báo cáo, 28 phần trăm 
đất nông nghiệp trên thế giới được sử dụng để sản 
xuất nông sản không bao giờ được tiêu thụ, và 
hậu quả của việc tiêu hủy thực phẩm dư thừa là 
hằng năm có đến 3.3 tỷ tấn cac-bon đi-ô-xít phát 
sinh làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự chuyên 
đổi khí hậu. Nếu mức độ hoang phí thực phẩm 
của chúng ta tiếp tục không được kiểm soát, nÓ sẽ 
làm tốn hại môi trường sống trên toản cầu và lâu 
dần còn có thể ảnh hưởng đến sự sinh tồn của 
nhân loại. Điều này cần được coi trọng còn hơn 
sự suy thoái về đạo đức tiêu thụ thực phẩm. Bằng 
mọi giá, chúng ta cần giảm phung phí thực phẩm, 
đó là ước nguyện mãnh liệt nhất của tôi hiện nay. 


Tôi là một thiền sư, tin và hành theo giáo lý của 
ngài thiền sư Đạo Nguyên (1200-1253), người 
sáng lập nên phái Tào Động ở Nhật Bản. Thiền 
sư Đạo Nguyên để lại hai tác phẩm có chủ đề về 
thực phẩm. Đó là: 7enzo Kyokun (Hướng dẫn 
cho đâu bếp nhà Thiền) và Fushukuhanpo (Cách 
tiêu thụ thực phẩm). Cuốn đâu là những lời chỉ 
dẫn dành cho các bếp trưởng trong các thiền viện, 
giải thích cách chế biến thực phẩm. Cuốn thứ hai 
giải thích cách ăn uống của các vị sư tu khổ hạnh 
ở các thiền viện. Cả hai đều: là những quy tắc 
chốn thiền môn giúp các tu sĩ sống trong các thiền 
viện được thanh tịnh. 


78 


KHÉO DẠY CON 


Trong hai tác phẩm nay, thiền sư Đạo Nguyên 
dạy rằng ta không được hoang phí dù chỉ một hạt 
gạo trong khi chế biến thực phẩm hay khi ăn 
uống. Nếu ta làm được như thế trong khi chuẩn 
bị bữa ăn cũng như khi ăn, là ta đã đóng góp một 
phân, dù nhỏ nhoi đến đâu, trong việc giải quyết 
vân đề hoang phí thực phẩm. Nhưng tại sao ngài 
lại nói không được hoang phí dù chỉ một hạt gạo? 
Dĩ nhiên, lúc đó ngài chưa hè biết đến nạn đói, 
nạn khan hiếm thực phẩm, và những vẫn đề về 
môi trường mà thời đại tân tiến đang phải đối 
mặt. Đúng hơn, ngài chỉ áp dụng những điều 
Phật dạy mà ngài đã tiếp nhận đầy đủ, và tiếp tục 
hành chúng trong suốt cuộc đời của một vị thầy 
và một hành giả. Và trong tác phẩm Bendowa 
(1231), ngài Đạo Nguyên bảo rằng việc thực hành 
theo lời Phật dạy có thể được áp dụng cho tất cả 
mọi người, cư sĩ hay tu sĩ. 


Theo Phật giáo, bản ngã chỉ là một của nhiều 
thành phân cấu tạo nên vũ trụ. Tuy nhiên, chúng 
ta lại nhìn nó như là tách biệt với vũ trụ. Do đó, 
ta xem bản ngã như không lệ thuộc vào các quy 
luật của vũ trụ. Quan niệm này đưa đến việc xem 
như có hai cái ngã đối nghịch nhau: cái ngã do ta 
tạo ra trong tâm và chơn ngã. Và điều này được 
coi là gốc rễ đưa ta đi trong vòng luân hồi sinh tử, 
già, bệnh, khổ. Phật giáo tin rằng cách duy nhất 
để thoát khổ là tái lập lại chơn ngã, khiến nó trở 
thành một với vũ trụ. 


79 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


Như thế theo thiền sư Đạo Nguyên, thực phẩm 
hay các bữa ăn không chỉ là sự kết hợp của nhiều 
thành phần riêng lẻ: cá nhân người ăn, thực phẩm 
(đối tượng) được ăn, hành động ăn, mà còn nhiều 
điều liên hệ khác nữa. Với việc chuẩn bị bữa ăn 
cũng thế. Để hành theo lời Phật dạy trong cách 
tiếp Tu VỚI thực phẩm, ngài Đạo Nguyên cho 
răng “cái ngã” ngay đây và bây giờ, cân phải hoàn 
toàn thấm thấu và trở thảnh một với những gì 
được ăn ngay đây và bây giờ, với hành động ăn 
ngay đây và bây giờ, với muỗng nĩa dùng để ăn 
ngay đây và bây giờ, đề tất cả đều được xem như 
là một pháp. Đó là trạng thái trong đó mọi thứ 
đều trở nên bình đẳng và được xem như là một 
pháp duy nhất, trong ý niệm “ngay đây và bây 
giờ”. Quan điểm này đích thực là để diệt bỏ cái 
ngã, như ngài Đạo Nguyên đã diễn tả sau đây: 
“Pháp là thực phẩm và hành động ăn; ngược lại 
thực phâm và hành động ăn cũng là Pháp”... 


Có thể đó chỉ là một hạt gạo, nhưng hạt gạo đó 
cân đủ nặng để thay đối cuộc sống của chúng ta. 
Do đó, tôi tin răng lời khuyên của ngải Đạo 
Nguyên, dựa theo cách hành đạo Phật, rất khân 
thiết đối với chúng ta: không hoang phí dù chỉ 
một hạt gạo. 


(Lược dịch theo WHY NOT ONE SINGLE GKRAIN 
OF RICE SHOULD BE WASTED, Nguôn: tạp chí 
Dharma World, 4-6/2016) 


80 


KHÉO DẠY CON 


S1 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


Vị Thầy Kính Mến 
SHRIMATI VIMALA GOENKA, B.Sc. 
(I924-2013) 


S.N.Goenka, là người Ấn Độ, nhưng sinh ra ở 
Miễn Điện trong một gia đình thương gia giàu có. 
Bản thân ông cũng là người thành công trong 
kinh doanh. Do có bệnh ở thân, ông gặp và học 
thiên với ngài thiên sư U Ba Khin. Từ năm 1969, 
ông trở về Ấn Độ và bắt đầu dạy thiên Vipassana. 
(theo Wikipedia) 


xkk** 


Sayagyi U Ba Khin- trước đây tôi nghĩ ông là 
một vị thầy già, khô khan, nhạt nhẽo, chỉ biết dạy 
những gì thích hợp cho các bậc lão niên, những 
người không còn màng hay thích hợp với những 
gì mà thế giới bên ngoài dành tặng. Tôi vừa nê, 
vừa kinh sợ ông vì tôi đã từng nghe về những lúc 
ông nổi sân. Tôi chỉ đến tu viện thăm ông khi bị 
bắt buộc phải đi cùng với người lớn trong gia 
đình. 


Tất cả những tình cảm này lần lượt tan biến 
trong tôi, khi tôi đã ở bên ông 10 ngày, và học 
thiền dưới sự hướng dẫn của ông, dầu lần đầu tiên 
tôi đến đó là do áp lực, chứ không phải do ý tôi 
muốn. 


82 


KHÉO DẠY CON 


Tôi khám phá ra thây Sayagyi U Ba Khin là 
người rất dễ mến. Ông giống như người cha đối 
với tôi. Tôi có thể hoàn toàn tự do thảo luận với 
ông bắt cứ vấn đẻ gì mà tôi đối mặt, và chắc chắn 
là tôi không chỉ được ông lắng nghe thấu đáo, mà 
còn được ông giúp cho những lời khuyên hữu ích. 
Những cơn giận của ông mà người ta nói đến, chỉ 
là trên bề mặt, còn tận sâu thăm trong ông chấp 
chứa tình thương yêu không bờ bến. Giống như 
một lớp màn cứng nổi lên trên mặt chất lỏng. 
Lớp màn cứng thật cần thiết -đúng hơn rất quan 
trọng, đối với trách nhiệm mà ông phải đảm 
đương. 


Chính tính cách cứng rắn đã giúp ông duy trì 
được giới luật nghiêm minh ở tu viện. Đôi khi 
các thiền sinh lợi dụng tình thương yêu của ông 
để lơ là việc tu học của họ ở tu viện. Họ lo đi 
dạo, nói chuyện phiếm với nhau, làm mất thời 
gian không chỉ của họ mà còn gây phiền nhiễu 
cho người khác. Trong những trường hợp như 
thế, đòi hỏi thầy Sayagyi phải rất cứng rắn để 
chỉnh đốn họ. Ngay cả khi giận, đó là cái giận vì 
thương. Vì ngài muốn cho các đệ tử của mình có 
thê học hỏi càng nhiều càng tốt trong thời gian 
ngắn nhất. Ngài cảm thấy những người học trò lơ 
đăng này đang lãng phí một cơ hội quí hiểm có 
thể không bao giờ đến với họ nữa, một cơ hội mà 
mỗi giây phút của nó thật quí giá vô cùng. Vì lợi 
ích của họ mà thầy mắt kiên nhẫn. 


83 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


Thây rất rộng lượng. Thây muốn chia sẻ với 
các đệ tử tất cả những hiểu biết của mình. Thầy 
quá sốt sắng trong việc trao truyền cho đệ tử kiến 
thức của mình, đến độ thầy không thấy mệt mỏi 
trong việc dạy dỗ họ. Thầy cho đi không điều 
kiện. Chỉ có khả năng tiếp thu của người đệ tử 
mới là yếu tố hạn chế của họ. 


Thầy cũng rất kiên nhẫn trong việc dạy dỗ. Nếu 
có đệ tử nào trong quá trình lãnh hội, gặp khó 
khăn, thầy sẽ dùng thí dụ hay hình ảnh để giảng 
thật cặn kẽ. Nhưng thầy không thích nói quá 
nhiều. Thầy khuyến khích sự thực hành, và cho 
rằng chính sự trải nghiệm khi thực hành sẽ giải 
tỏa những vướng mắc trong giáo lý. Chỉ thảo 
luận lý thuyết không đưa ta đến nơi nào. Khía 
cạnh thực hành mới là quan trọng. Thây chí lý 
xiết bao. Vì không chỉ trong pháp hành, mà ngay 
cả trong đời sông hằng ngày, việc làm cụ thể luôn 
có lợi hơn là nói suông. 


Dầu bận rộn với bao công việc, thầy vẫn dành 
thời gian để chăm sóc vườn tược. Đó là thú tiêu 
khiển của thây, vì thầy thích trồng hoa cùng cây 
kiếng. Nhờ thế tu viện phủ đầy một màu xanh 
thích mắt. 


Bản thân thầy đầy năng lực làm việc. Thầy giữ 
sáu hay bảy nhiệm sở trong chính quyển với 
những trách nhiệm cao và còn tổ chức các khóa tu 
thiền trong thời gian rảnh rỗi. Do đó thầy không 
còn thời gian nào thực sự rảnh rỗi. Lúc nào cũng 


S4 


KHÉO DẠY CON 


bận rộn. thầy còn đầy các khả năng cống hiến ở 
cái tuổi mà người khác chỉ muốn nghỉ ngơi, sống 
an nhàn. Thầy tìm thấy an lạc và hạnh phúc trong 
công việc của mình. 


Nét đẹp và vẻ an tịnh mà thầy tạo ra ở tu viện 
luôn ở trong tâm trí tôi. Thầy đã dạy chúng tôi, 
dù già hay trẻ, những điều thật giá trị. Đó là một 
bậc thầy vĩ đại, một người thật dễ mến. 


(Chuyên Ngữ theo A Perƒfect Teacher, tạp chí 
Tricycle) 


85 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


Pháp Trong Đời sóng Hằng Ngày 
Michelle Levey 


Bác sĩ Joel & Michelle Levey là sáng lập viên của 
tô chức Trí Tuệ Nơi Làm Việc. Họ có trụ sở tại 
bang Seaftle cũng như Hawaii nơi họ quản lý khu 
bảo tôn Kohala, một dạng nông trại hữu cơ. 


k*k 


Làm thế nào để đem những ứng dụng tâm linh 
vào đời sống hằng ngày và công việc? Làm sao 
ta có thê thực sự mang chúng vào đời sống, khiến 
bạn bè, đồng nghiệp và khách hàng của ta có thê 
chấp nhận chúng? Làm sao ta có thể hoan hỷ kết 
hợp công việc với các mối liên hệ bên ngoài? 


Tôi trở thành một hành giả Phật giáo vào năm 
1975, tham dự khóa thiền Vipassana đầu tiên ở 
Briish Columbia (Canada) với thầy Ruth 
Demnison, để chế ngự tính chống đối trên tri thức 
đối với các tổ chức tôn giáo. Đối với tôi, đến với 
Phật giáo như là trở về nhà. Tôi nhớ những lời 
nguyện nương trú của mình, nương trú vào chân 
lý, vào pháp, và dần dần bắt đầu thực sự hiểu 


§6 


KHÉO DẠY CON 


những lời thệ nguyện đó có ý nghĩa gì. Một sự 
chuyên hóa hoàn toàn bắt đầu từ đó và cuộc sống 
của tôi không bao giờ trở lại như xưa. Hồi tưởng 
lại, tôi thấy việc được một người thầy cùng phái 
hướng dẫn những bước đầu đến với Phật giáo, 
thật phù hợp. Thiền Vipassana trở thành pháp 
hành chính yếu của tôi trong suốt bảy năm trời. 
Tôi cũng trải qua thời gian tu tập ở một thiền viện 
bên Nhật. Sau này tôi lại được hướng dẫn tu tập 
chuyên sâu, trực tiếp theo Phật giáo Tây Tạng. 


Năm 1982, Geshe Ngawang Dhargyey đến 
Seattle (Mỹ) và dạy về các hình tượng trong Phật 
giáo Tây Tạng, tại Đại học Washington. Ngài 
làm sáng tỏ và giải thích các mạn-đà-la, cũng như 
tất cả các biểu tượng khác. Ở khoa Triết, ngài 
dạy về triết lý Trung đạo, hay Madhyamika. Sau 
mỗi lần lên lớp, cũng như vào các cuối tuần, các 
thiền sinh chúng tôi tiếp tục trao đổi với ngài trên 
đường từ lớp trở về nhà. Thật là một cuộc học 
hỏi chuyên sâu. 


Việc tu tập của tôi vẫn phát triển bình thường, 
nhưng dường như còn thiếu sót điều gì đó, tôi 
không biết là gì, nhưng tôi đã tìm được câu trả lời 
trong những lời dạy của Geshe Dhargyey. Tôi bắt 
đầu kết hợp những điều cơ bản của thiền 
Vipassana với giáo lý Đại thừa. Tôi cảm thấy thật 
diễm phúc được tu học và phát khởi những mối 


S7 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


liên kết đặc biệt với các vị cao tăng của tắt cả bốn 
trường phái Phật giáo Tây Tạng. Tôi cũng may 
mắn được tham dự các khóa tu với thiền sư Thích 
Nhất Hạnh, một vị bồ tát đặc biệt, một vị thầy vĩ 
đại trong thời đại của chúng ta. 


Ngoài đời tôi là nhà trị liệu phản hồi sinh học, 
tư vấn riêng cho khách hàng về tâm sinh học. 
Đây là cửa ngõ đưa nhiều người đến với thiền. 
Nhận thấy rằng tâm và thân liên hệ với nhau, họ 
đến với tôi để tìm hiểu về sự liên kết này, và 
khám phá ra nhu cầu tìm hiểu về thiền... 


Đối với nhiều người việc phát triển tâm linh 
thường bắt đầu vì vấn đề sức khỏe. Họ muốn học 
các phương cách để giảm thiểu căng thắng trong 
đời sống hằng ngày. Dần dà họ hiểu được về tâm 
mình và các khả năng của nó. 


Các hoạt động vì hòa bình của tôi bắt đầu vào 
năm 1985 khi tôi tham gia chương trình huấn 
luyện sáu tháng cho một lực lượng đặc biệt -lính 
Mũ Nồi Xanh. Hai vợ chồng tôi tổ chức khóa 
thiền một tháng cho nhóm hai mươi người này tại 
New Hampshire. Đúng là một cơ hội hiếm có và 
khá gay go khi chúng tôi phải đối mặt với tất cả 
các thành kiến của mình về những người lính 
trong quân đội. Cùng với các thiền sinh, chúng 
tôi bắt đầu buông bỏ các kiến chấp về xã hội, văn 


88 


KHÉO DẠY CON 


hóa và nhìn sự việc từ nhiều góc cạnh. Chúng tôi 
tập chấp nhận tha nhân vì họ cũng là chúng sanh 
như mình, tất cả cùng trong vòng luân hồi với 
nhau, tất cả cùng muốn được hạnh phúc như 
nhau. 


Sau đó vào năm 1988, tôi lại có duyên lành 
tham dự khóa thiền chỉ kéo dài một năm theo 
truyền thống Tây Tạng, đặc biệt chú tâm vào việc 
thiết lập định nhất tâm. Sự thực hành này giúp 
tâm có khả năng trụ vào một đối tượng. Một khi 
đã phát triển được định nhất tâm, ta có thê tiến 
đến thiền Minh sát, mật chú và các pháp hành 
khác... 


Chúng ta phải tổ chức cuộc sống hằng ngày như 
thế nào để có thể hỗ trợ cho việc phát triển tâm 
linh của bản thân và tha nhân, để không có sự 
khác biệt giữa việc hành thiền, và các mối liên Hệ: 
cũng như công việc của ta trong cuộc sống đời 
thường? Mỗi pháp hành đều tự nó đầy đủ và gắn 
kết với chủ đề về sự giao tiếp, liên hệ giữa con 
người với nhau. Tắt cả dựa trên sự hiểu biết rằng 
chúng ta không đơn lẻ, chúng ta sống trong sự 
liên kết với nhau. 


(Trích Dịch từ Everyday Dharma —-BUDDHISM 


89 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


THROUGH AMERICAN WOMEN S EYES, NXB 
Snow Lion Publicafions, 1995) 


90 


KHÉO DẠY CON 


LÀM CHỦ THỜI GIAN CỦA 


MINH! 
DZIGAR KONGTRUL RINPOCHE 


Dzigar Kongtrùl Rinpoche sinh ra ở miễn 
Bắc Ấn Độ, nhưng hiện sống ở miễn nam 
Colorado (Mỹ). Ông là sáng lập viên của 
Mangala Shri Bhuti, một tổ chức chuyên 
nghiên cứu và thực hành giáo lý của dòng 
truyền thừa Longchen Nyingthik thuộc 
Phật giáo Tây Tạng. 


Ngày nay, những người ở độ tuổi bảy mươi vẫn 
thấy mình còn thời giờ để tiêu pha. Tôi không 
biết do đâu mà họ được vậy. Có lẽ vì trong các 
xã hội tân tiễn, người ta sống khỏe hơn, luôn hoạt 
động và di chuyên nhiều hơn nhờ thực phẩm tốt 
hơn, có nhiều thuốc bổ và nhiều phương pháp 
chữa bệnh hơn. Người già cũng có nhiều thứ để 
giải trí, để bận rộn hơn như: các tour du thuyên, 
các hội thảo và nhiều loại hoạt động thể lực khác. 
Bạn sẽ nghe họ nói, “Những người bốn mươi là 
người ba mươi mới, và những người năm mươi là 
bốn mươi mới...” Ai cũng cô gắng để giữ được 
sự trẻ trung " cái nhìn trẻ trung. Cách suy nghĩ 


9] 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


nảy đã thay đổi quan điểm và cách chúng ta liên 
tưởng đến tuôi già. 


Khi tôi mới đến phương Tây, phần đông đệ tử 
của tôi đều khá trẻ, chỉ trừ một nhóm phụ nữ rất 
chí thành ở độ tuổi bốn mươi hay lớn hơn. Họ lập 
nhóm để học pháp, mà họ vui vẻ gọi nhau là 
nhóm Các Bà Lão. Khi tôi hỏi một đệ tử khác, 
trong độ tuổi bảy mươi, có muốn gia nhập với 
nhóm Các Bà Lão không, thì người này nổi giận. 
Con người thường như thế, tưởng là mọi thứ đều 
vĩnh viễn. 


Trong các nền văn hóa truyền thống, bảy mươi 
đã coi là già, và người ta không có vân đề gì khi 
nói lên điều đó. Các nền văn hóa này xem tuổi 
già là lúc để ta sửa soạn cho cái chết. Nhiều 
người thời tuổi trẻ có những hành động ngông 
cuông, bất thiện thường bắt đầu chỉnh sửa lại, và 
hướng đến việc thực hành tâm linh lúc tuổi xế 
chiều. Thay vì tiếp tục làm điều bất thiện, họ dốc 
hết những năm tháng còn lại trong đời để đọc 
kinh, lễ sám. Tôi thấy những điều này thường 
xảy ra, ngay nơi bản thân tôi cũng thẻ. 


Ở Tây Tạng, khi cha mẹ già đi, con cái sẽ nói, 
“Cha/Me già TÔI, hãy lo trì tụng kinh kệ, đi chùa 
chiền!” Việc này có hai lợi thể: con cái biết làm 
thế thì cha mẹ khỏi vướng bận họ, nhưng đó cũng 
là do áp lực của xã hội thúc đây người ta chuẩn bị 


92 


KHÉO DẠY CON 


cho cái chết. Khi người già chuẩn bị cho cái chết; 
nó giúp họ ở tư thê săn sàng. 


Biết nhìn nhận thực tại tốt hơn là bắt nó phải 
theo ý mình. Biết chăm sóc thân là điều khôn 
ngoan; ta không muốn già, không muốn bắt lực 
trước tuổi. Ta không muốn đánh mất lòng tin yêu 
cuộc sông, sự nhiệt tâm. Nhưng cứ chăm chú lo 
kéo dài cuộc sống hơn là chấp nhận cái chết là vô 
vọng. Tuổi trẻ chóng qua, rồi đến tuổi trung niên, 
tuổi già. Tóm gọn lại là thế. Rinpoche Patrul 
khuyên ta nhìn sự xoay vẫn của cuộc sông như 
thời gian của một ngày: trẻ con ở buôi bình minh, 
tuổi mới lớn là những giờ phút của buổi sáng, 
trưởng thành buổi ban trưa, và già nua buồi hoảng 
hôn. Nếu bạn muốn chuẩn bị tâm thức cho cái 
chết, thì việc quán sát thời gian là điều nên làm. 


Lập Thời Dụng Biểu 


Bản tính tôi không phải là người có óc tô chức, 
nhưng mấy năm trước đây tôi nhận thấy nếu tôi 
không biết làm chủ thời gian, thì nó sẽ làm chủ 
tôi. Vì thế, giờ tôi làm đây thời gian biểu của 
mình với cảng nhiều pháp hành càng tốt. Tôi lên 
kế hoạch cho cả năm -điền đầy cả cuốn lịch với 
quyết tâm, rồi tôi thực hành theo đó. Tôi biết 
mình có tất cả bao nhiêu giờ trong ngảy và tôi 
dành thời gian để làm các việc đó. Tôi nhận định, 
đây là cuộc đời tôi, nếu tôi không làm chủ nó thì 
ai sẽ làm đây. Tôi thấy mình suy nghĩ nhiều về 


93 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


thời gian, quán sát mình còn bao nhiêu thời gian 
và mình muôn làm gì với chúng. 


Thực tế ra mà nói, ta chỉ có hai mươi bốn giờ 
một ngày. Vậy ta muốn dùng chúng vảo việc Ê"? 
Ta cần thời gian để ngủ. Nhưng thực sự ta cần 
ngủ bao nhiêu tiếng? Bảy hay tám tiếng không 
thích hợp với ta rồi, trừ khi ta đang ở tuổi mới 
lớn. Đa số đều có việc làm. Ta thường phải làm 
cơ bản tám, chín tiếng một ngày. Vậy là ta chỉ 
còn lại bảy hay tám giờ. Nhưng rồi ta còn những 
bốn phận đối với gia đình, ta cần dành thời gian 
với họ. Như thế với thời gian còn lại, ta làm thế 
nào để tu tập trong đời sông? 


Tôi là người thuộc về đêm, nên tôi hành thiền 
vào đêm khuya. Có người lại thích bắt đầu trước 
bình minh. Đó là những giờ yên tĩnh -những giờ 
dễ tu tập- vì người khác đang yên giấc hay có thê 
cũng đang tu tập. Đôi khi thực hành vào ban đêm 
tôi cũng cảm thấy buồn ngủ, nhưng qua giai đoạn 
đó, tôi tìm được nguồn năng lực mới giúp tôi 
hoàn tất được việc thực hành của mình. Bất cứ 
điều gì có thể giúp ta tập trung sẽ tạo năng lực, 
đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của ta. Trước đây 
tôi thường bị mất ngủ, nhưng giờ khi đã có thời 
gian thực hành thường xuyên, tôi thường có giấc 
ngủ sâu. 


Thiết Lập Mục Tiêu Rõ Ràng 


94 


KHÉO DẠY CON 


Nếu ta có nguyện vọng thực hành, ta cần thiết 
lập mục tiêu rõ ràng để thực hiện điều đó. Tâm 
lưỡng lự không giúp được gì cho ta. Ở Tây Tạng 
có câu nói: yỉ ny¡ fe fsom. Y¡ nyi, có nghĩa là khi ta 
có hai tâm, sẽ có sự mâu thuẫn trong lựa chọn. 
Ta sẽ không chắc chắn nên phải làm gì. Ta có thể 
muốn tu tập nhưng không đủ ý chí để thực hiện 
điều đó. 


Nhiều người muốn tu tập mà không tìm ra thời 
gian. Điều đó ảnh hưởng đến lòng tự trọng của 
họ. Trong trường hợp đó, ta cần tự hỏi điều gì đã 
cản trở ta thực hiện ý nguyện của mình? Ta có 
sông tốt không, hay chỉ lây lất qua ngày? Ta sử 
dụng thời gian của mình như thế nào? Ta có biết 
đúng, sai? Ta có hướng tham vọng của mình đến 
một đời sông có ý nghĩa, hay tránh né nó? Nếu 
đúng, thì tại sao lại như vậy? 


Việc chúng ta sử dụng thời gian như thế nào tùy 
thuộc vào việc ta sắp xếp thời gian, và việc đó lại 
tùy thuộc vảo việc ta phác họa cuộc sống của 
mình như thế nào. Một khi ta đã trả lời được 
những câu hỏi này, và đã quyết định rõ ràng để có 
thời gian thực hành trong cuộc sông, thì ta phải cô 
găng hết sức hơn là để tâm chạy rông, vô tô chức, 
chỉ đợi điều gì đó xảy ra cho mình. 


Đề Phòng Sự Xao Lãng 


95 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


Sự xao lãng có thể ngụy trang dưới nhiều hình 
thức. Đôi khi ta cảm thấy như mình phải gánh 
vác chuyện của người khác. Nếu ta có khuynh 
hướng hay làm việc đó thì thế nào cũng có người 
bằng cách này hay cách khác, níu áo ta. Họ cần 
một /ởi khuyên, nhưng họ không thực sự lắng 
nghe ta. Họ chỉ muốn có chỗ để giải tỏa, trút bầu 
tâm sự. Họ cảm thấy căng thăng, rồi khiến ta bị 
căng thăng lây, rốt cục không có ai được lợi lộc 
gì. Hoặc giả, trong công việc, nếu chúng ta quá 
chú trọng đến chi tiết và muốn mọi thứ phải hoàn 
hảo, thì có thê ta chăng bao giờ làm xong chuyện 
øì, mà cũng không còn thời giờ để tu tập. Chúng 
ta cũng có thê cảm thấy mình là người duy nhất 
biết /àm bất cứ việc gì, nên cuối cùng là ta phải 
gánh vác mọi việc. Có người lại không bao giờ 
biết từ chối. Các hình thức gây xao lãng này còn 
chưa kế đến nhu cầu phải được giải trí, được tiêu 
khiến không ngừng của ta, cũng như những thứ 
xa lạ, đòi hỏi nhiều sự quan tâm mà ta mang vào 
cuộc sông của mình như là thú nuôi, các hệ thống 
giải trí cá nhân và các loại máy vi tính cầu kỳ. 


Ngay cả trong các khóa tu, người ta cũng tìm đủ 
cách đề bận rộn, đề lân tránh việc tu tập, như mỗi 
ngày Đỏ ra hằng giờ để lên danh sách mua sắm. 
Ở Án Độ, người fa nói, “Bạn chỉ cần hai chiếc 
bánh mì mỗi ngày”. Tôi không nghĩ điều đó có 
nghĩa là ta phải qua ngày băng hai chiếc bánh mì, 
như một nhà tu khổ hạnh. Đây chỉ là ám chỉ cho 
sự buông xả. Thực sự chúng ta cần gì? Đã bao 
lần ta bị xao lãng bởi các tham vọng, bởi sự tìm 


96 


KHÉO DẠY CON 


tòi phương cách để đạt được chúng? Chúng ta có 
thể giải phóng bản thân khỏi những xao lãng này 
bằng, cách không cần đến chúng? Dầu với lý do 
gì, đồ lỗi cho người khác vì sự xao lãng của mình 
đều không hay ho gì. Kunchyen Longchenpa đã 
nói, “Các tham vọng thì vô hạn; chỉ khi ta buông 
chúng thì chúng mới biến mắt”. 


Tâm Cởi Mở - Bình An 


Nếu không có mục tiêu, ta chỉ loanh quanh như 
một con hỗ bất an, không thể tìm thấy yên ổn 
trong bất cứ thứ gì. Ta lăn trở trên giường, vặn 
truyền hình, chuyển đổi các kênh, ăn khi không 
đói, rồi điện thoại liên miên. Ta định làm gì thế? 
Ta đang cô gắng để kết nói với thế giới vật chất 
bên ngoài. Nhưng làm sao ta có thể làm điều đó, 
khi ta còn chưa thể kết nối với nội tâm mình? 


Những lúc ta không cảm thấy kết nối được với 
nội tâm là lúc tốt nhất để tu tập. Khi tâm ta 
không bình ổn, cũng giống như khi bị đau răng. 
Ta bị hành hạ, chỉ phối bởi tư tưởng, tình cảm và 
sự sợ hãi. Ta cũng nghĩ ra đủ thứ cảm xúc vật lý. 
Tôi đau cổ, rồi nhảy qua đau lưng, đau chân. Rồi 
bỗng nhiên, ta nghe tiếng nói bên tai, hay mắt ta 
đang ngứa? Sự thật hơi đáng ngờ, phải không 
bạn? 


97 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


Ta cần thời gian để năng lượng bất ổn, căng 
thắng này hạ xuống nơi thân. Khi thân an, tâm 
an. Khi tâm an, các cảm xúc an, và ta cảm nhận 
sự tự tại, thư giãn, hay shenjong. Khi tâm thư 
giãn, nó có mặt cho ta, phục vụ ta hay ít nhất 
cũng giúp ta hiểu việc gì đang xảy ra. Không 
gian của shenjong ít có biến động, nên tư tưởng, 
cảm xúc không thể xô đấy, làm tốn hại ta như 
chúng thường làm. Tất cả những nỗi mệt nhọc 
tan biến đi. Tâm ta trong sáng. Thân cảm thấy 
nhẹ nhàng như mảy lông. 


Cần Có Sức Mạnh và Sự Rõ Ràng 


Ta cần chút ít sức mạnh để chống lại thói quen 
chạy theo ngoại cảnh, ngay cả khi ta đã mất khá 
nhiều thời gian vào đó. Đừng như chú cá heo bơi 
theo dòng nước, dầu đã bơi nửa đường vào miệng 
gấu, thay vì thối lui ra, lại nghĩ, “Dầu gì, ta cũng 
đi được nửa chặng đường”. Muốn thoát ra được 
sự xao lãng đòi hỏi ta phải có ý chí và sự rõ ràng. 


Có nhiều người nói, “Tôi quá lười vả quá yêu 
bản thân nên không thể bỏ thì giờ tu tập”. Những 
người lười biếng và thiếu ý chí như vậy sẽ chăng 
bao giờ được giải thoát. Đức Phật đã nói, loài 
ruôi, giòi, vi trùng, nêu chúng có khả năng khao 
khát được giác ngộ, chúng cũng sẽ làm được. 
Thật đáng xấu hồ nếu điều đó xảy ra, phải không? 
Giòi mà đạt được giác ngộ huống là ta. Trong 
kinh nói, “Vạn pháp do duyên khởi”. Các duyên 


98 


KHÉO DẠY CON 


mà ta cân được tạo ra do ý chí và sự rõ ràng của 
dự tính, và cách ta áp dụng chúng trong đời sông. 


Không phải là ta không tin tấn. Chuông báo 
thức reo, 4 giờ sáng. Nhiệt độ đã xuống hàng đơn 
vị đơn. Chúng ta không muốn ngôi dậy, nhưng 
đó là ngày thứ hai và ta sẽ phải lãnh hậu quả, nếu 
không ngôi dậy. Phải dậy thôi. Rồi phải quét 
tuyết trên cửa xe, làm ấm Xe, và thăng tới chỗ 
làm, ở đó chín hay mười tiếng. Phải làm những 
việc này mỗi sáng cũng cần chút tầm nhìn, chút ý 
chí và sự sáng suốt. Nếu ta có thể làm tất cả 
những thứ đó, chắc chắn ta sẽ tìm ra được thời 
gian để thực hành. 


Cánh Đồng Xoài Hiện Đại 


Nếu ta có thể quán sát thời gian một cách thực 
tế, xếp đặt thời khóa biểu, tránh sự xao lãng với ý 
chí, tâm sáng suốt, và suy nghĩ về những gì khiến 
cuộc sống có ý nghĩa, chúng ta chắc chắn sẽ tìm 
ra thời gian đề thực hành, đề thư giãn tâm. Thông 
thường, khi thư giãn có nghĩa là đem tâm ra khỏi 
những công việc hằng ngày, nằm nghỉ ngơi, xem 
truyền hình hay ngủ nghỉ. Thường thư giãn có 
nghĩa là tách ra khỏi những căng thắng trong cuộc 
sông hằng ngày. Nhưng dầu ta có bỏ ra nửa cuộc 
đời để ngủ cũng nhưng chắng bao giờ thấy thư 
giãn. Đó là vì ta không chú tâm vào việc thư giãn 
tâm. 


99 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


Có gì giúp ta thư giãn hơn là sự buông bỏ 
những âu lo, những toan tính? Có cách gì tốt hơn 
là quan sát bồ đề tâm để giảm thiểu sự bám víu? 
Để giải phóng những hy vọng và sợ hãi, có gì tốt 
hơn là hãy để chúng khởi lên, rồi tự chúng hoại 
diệt một cách tự nhiên trong không gian của tâm 
cởi mở? Thiên tạo không gian cho mọi thứ: tất cả 
những hy vọng, sợ hãi, âu lo cũng như niềm vui 
và khát vọng. Không cần phải kiểm soát tư 
tưởng, vì khi thực hành, ta đã tự nguyện để chúng 
như chúng là -không phán xét chúng tốt hay xấu, 
có ích hay có hại, tâm linh hay vật chất. Có 
những hoạt động nào khác hơn thiền có thể hỗ trợ 
cho tâm và các phát khởi của nó theo cách này 
không? Chắc chăn là không. 


Điều duy nhất ta cần để hành thiền là tìm một 
nơi yên tĩnh để ngồi: một căn phòng, một chiếc 
ghế nơi công viên, hay chính chiếc giường của 
mình. Trong các kinh diễn tả một cánh đồng xoài 
yên tĩnh như là một nơi lý tưởng để thực hành. 
Đức Phật và các đệ tử của Ngài đã hành thiền ở 
những nơi như thế. Nếu bạn nghĩ về điều đó, 
đang giữa một ngày bận rộn, bất cứ một chỗ yên 
tĩnh nào để ngồi cũng có thể là cánh đồng xoài 
hiện đại. 


(Chuyển Ngữ từ TAKE CHARGE OF YOUR 
PRACTICE, tạp chí Tricycle, Tháng 5, 2017) 


100 


KHÉO DẠY CON 


Về Chánh Niệm 


° 


Ajaan Fuang Jotiko 


Ajaan Fuang Jotko, thấy của Tỳ Kheo 
Thanissaro, sinh năm 1915 tại tỉnh Chanthaburi, 
gân biên giới Campuchia, Đông Nam Thái Lan. 
Mô côi năm 11 tuổi, ông sống ở nhiêu chùa, cho 
đến năm 20 tuổi, được thọ giới xuất gia. 


I. Hãy Chánh Niệm Về Những Gì 
Mình Ăn 


§_ Là con người, chúng ta có cái lưỡi 
rất dài, bạn có biết điều đó không? 
Này nhé, đang ngồi đây, bỗng cái lưỡi 
của bạn thè ra đến tận biển cả: Bạn 
muốn ăn đồ biển. Rồi cái lưỡi đó lại 
đảo quanh thế giới: Bạn muốn thưởng 
thức món ăn quốc tế. Bạn phải huấn 
luyện cái lưỡi của mình, phải thu kích 
thước của nó lại. 


Khi ăn, bạn hãy đê tâm trụ vào hơi thở, 
và quán tưởng tại sao bạn ăn. Nêu bạn ăn 


chỉ vì hương vị của món ăn, thì những thứ 


101 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


bạn đang ăn chỉ có thể làm hại bạn. 


§_ Sau khi Ajaan Fuang từ Mỹ về, một đệ 
tử hỏi ngài đã có cơ hội nếm thử món 
pizza khi ở đó không. Ngài bảo rằng có, 
rằng món đó ngon lắm. Câu trả lời đó 
khiến một đệ tử đã đi theo ngài trong 
chuyến đi ngạc nhiên, anh ta nói, “Sư chỉ 
dùng có hai miếng nhỏ. Chúng con còn 
nghĩ là Sư không thích chứ”. 

“Hai miếng là đủ no rồi,” ngài trả lời. 
“Tại sao con muốn sư phải ăn nhiều hơn?” 


§ Có lần một tín nữ, đã có thời gian tu 
học với nøài, muôn nâu ít món ăn cún 
Ề Ẹ 
dường. Đê biệt chắc ngài thích món gì, bà 
đã hỏi thăng ngài, “Thưa, Sư thích ăn món 
E 
gì a?” 


Ngài trả lời, “Món ở trong tâm tay”. 


§_ Một tối thứ sáu. Một nhóm đệ tử của 
Ajaan Fuang ngôi phía sau một chiếc xe 
tải đi từ Banekok về chùa Dhammasathit. 
Một đệ tử khác không đi, gửi theo họ một 
túi cam để về cúng đường quý sư ở chùa. 
Trên đường đi, một đệ tử thấy cam ngon 
quá, bèn gợi ý: “Chúng ta là đệ tử của Sư, 
phải không? Chắc chắn là Sư không muốn 
để chúng ta phải đói, đúng không? Vậy ai 


102 


KHÉO DẠY CON 


không ăn cam thì không phải là đệ tử của 
sư phụ rôi”. 


Một vài người trong nhóm đang giữ tám 
giới, không ăn sau ngọ, nên họ không phải 
tham gia. Mọi người khác thì ai cũng ăn, 
dầu một số ít cảm thấy áy náy vì đã ăn 
cam dành cho quý sư. 


Khi về đến chùa, cả nhóm kể cho Ajaan 
Fuang nghe chuyện, ngài rất giận, ngài bảo 
rằng ai đã ăn thực phẩm cúng dường cho 
quý sư, và ăn trước khi quý sư chứng minh 
sẽ bị tái sinh làm quỷ đói. 


Một nữ đệ tử trong nhóm quá sợ hãi, vội 
trả lời, “Nhưng con ăn có một miêng!” 


Ngài đáp, “Nêu con sẽ thành quỷ đói, thì 
nên ăn cho no khi còn có thê”. 


§ _ Trong khóa an cư mùa mưa năm 1977, 
có đôi vợ chồng từ thị trấn Rayong đến 
chùa gần như mỗi chiều để hành thiền. Có 
chuyện lạ là trong lúc hành thiên, bất cứ 
chuyện gì xảy ra, đều xảy ra cho cả hai 
cùng một lúc. 


Có lần cả hai đều cảm thấy không thê ăn 
uông gì, vì họ cảm thây nhờm gớm thức 


ăn. Việc này kéo dài ba hay bốn ngày mà 


103 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


họ không thấy đói hay mệt, nên họ bắt đầu 
nghĩ không biệt mình đã đạt đên mức độ 
nào trong thiên. 


Khi họ đem chuyện này thưa hỏi với 
thong Fuang, ngài bảo họ ngồi thiên, rồi 

ói, “Được rôi, quý vị hãy quán tưởng về 
N phẩm, xem chúng cấu tạo như thế 
nào. Gồm các thành phần, đúng không? 
Vậy thân quý vị thì sao? Cũng từ các 
thành phần như thế. Các thành phần trong 
cơ thể quý vị cần các thành phần trong 
thực phẩm để duy trì sự sống. Vậy tại sao 
phải bận tâm với sự nhờm gớm thức ăn? 
Thân của ta còn đáng ghê tởm hơn. Đức 
Phật dạy ta quán tưởng về sự nhờm gớm 
của thức ăn là để chúng ta không ảo tưởng 
về chúng -không phải để ta không ăn”. 


Và thế là châm dứt việc họ không thể ăn 
uông øì. 


2. CHÁNH NIỆM VỀ LỜI NÓI 


§ Ajaan Fuang là người ít nói. Ông thường chỉ 
nói khi cần thiết: Tùy duyên, khi cần ngài cũng 
có thể cho ta những lời dạy chỉ tiết, dông dài. 
Trái lại, ngài chỉ nói một, hai tiếng -hay đôi khi 
chăng nói lời nào. Ngài tuân theo tôn chí của 
thiền sư Ajaan Lee rằng: “Nếu Sư muốn giảng 
Pháp cho người, nhưng họ không muốn nghe, hay 


104 


KHÉO DẠY CON 


chưa sẵn sàng lãnh hội những điều Sư dạy, thì dù 
bài Pháp Sư định giảng có thâm thúy đến đâu, đó 
cũng bị coi là những lời phù phiếm, vì nó không 
ích lợi gì”. 


§ Tôi (TK Thanissaro) luôn ngưỡng mộ sự sẵn 
lòng dạy thiền của Ajaan Fuang -đôi khi quá sốt 
săng- ngay cả khi ngài đang bệnh. Có lần ngài 
giải thích với tôi rằng, “Nếu có người thực sự săn 
lòng nghe, ta cũng thấy sẵn lòng để dạy, nên dù 
phải nói bao lâu, ta cũng không thây mệt. Đúng 
ra, cuối cùng ta lại thấy có nhiều năng lực hơn lúc 
mới bắt đầu. Nhưng nếu họ không sẵn lòng nghe, 
ta lại thấy mệt sau chi một, hai lời nói”. 


§ “Trước khi nói điều gì, hãy tự hỏi mình xem 
điều đó có cần thiết không. Nếu không, thì đừng 
nói. Đó là bước đầu tiên trong việc luyện tâm — 
vì nêu sư không thê làm chủ cái miệng mình, thì 
làm sao sư có thể hy vọng làm chủ tâm mình?” 


§ Đôi khi Ajaan Fuang khiến trách do lòng tử tế — 
tuy nhiên ngài có cách riêng để làm điều đó. 
Ngài không bao giờ lớn tiếng hay dùng lời thô 

tục, nhưng lời của ngài vận có thê làm cháy lòng 
bạn. Có lần tôi nói về điều này và hỏi ngài, “Tại 
sao khi sư khiến trách, lời của sư thấu tận tâm can 
con?” 


105 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


Ngài trả lời, “Vậy thì con mới nhớ. Nêu lời nói 
không vào tận tâm can của người lăng nghe, thì 
chúng cũng không thâu tâm can của người nói”. 


§ Khi khiển trách đệ tử, ngài thường xét xem 
người đệ tử đó có tỉnh tấn tu tập. Người đệ tử 
càng tinh tắn, ngài càng khiến trách nhiều hơn, vì 
ngài nghĩ là người đệ tử đó sẽ tuân giữ lời ngài tốt 
nhât. 


Có lần một cư sĩ đệ tử của ngài không hiểu được 
điều này- đang lo chăm sóc lúc ngài bị bệnh ở 
Bangkok. Dầu cô đã có gắng hết sức đề chăm lo 
cho ngài, ngài vẫn luôn miệng khiến trách cô, đến 
độ cô đã nghĩ đến chuyện rời xa ngài. Tuy nhiên, 
cũng may là có một cư sĩ khác đến thăm, và ngài 
AJaan Fuang tình cờ nói với người đó, “Khi một 
vị thầy khiến trách đệ tử của mình, đó là vì hai lý 
do: một là để giữ người đó lại, hai là để họ ra đi”. 


Người đệ tử đầu tiên nghe thế, bỗng hiểu ra lý lẽ, 
nên cô quyết định ở lại với thây. 


§_ Có một câu chuyện mà AJaan Fuang thích kê - 
theo cách riêng của ngải- là câu chuyện tiên thân 
của con rùa và các con thiên nga. 


Ngày xưa có đôi thiên nga thường thích dừng 
chân uống nước bên hồ. Qua thời gian, chúng kết 
bạn với một chú rùa sống trong hồ nước đó. Rồi 
chúng kế cho chú rủa nhiều thứ mà chúng thấy 


106 


KHÉO DẠY CON 


được khi bay bồng trên không trung. Chú rùa bị 
những câu chuyện của chúng cuốn hút, nhưng rồi 
chú cảm thấy buồn nản vì biết rằng mình sẽ 
không bao giờ có cơ hội được nhìn thấy thế giới 
bao la như thiên nga. Khi chú tâm sự với thiên 
nga về điều này, chúng nói, “Không vấn đề. 
Chúng tôi sẽ tìm cách mang bạn theo”. Nói rồi 
con thiên nga đực ngậm một đầu khúc cây, con 
thiên nga cái ngậm đâu còn lại, còn chú rùa ngậm 
giữa khúc cây. Khi mọi thứ đã sẵn sảng, đôi thiên 
nga bay lên, mang theo chú rùa. 


Khi chúng bay trên không trung, chú rùa được 
thấy thật nhiều thứ, nhiều thứ chú chưa mơ thấy 
bao giờ khi ở trên mặt đất. Chú thật vui và hạnh 
phúc vô cùng. Tuy nhiên, khi ba con vật bay qua 
một ngôi làng, một đám trẻ đang chơi bên dưới 
nhìn thấy chúng bèn la to: “Nhìn kìa! Thiên nga 
kéo rùa! Thiên nga kéo rùa!” Điều đó làm chú 
rùa mất vui, chú chợt nghĩ ra một câu đỀ vặn vẹo 
lại “Không. Chính rùa kéo thiên nga!” Nhưng 
ngay khi chú vừa mở miệng nói, thì đã rơi xuống 
đất chết tươi. 


Bài học của câu chuyện là: “Hãy giữ miệng ở 
những chôn cao sang”. 


§ “Rác (Litter)” là tiếng lóng của người Thái, ám 
chỉ những chuyện phiêm, và có lần ngài Ajaan 
Fuang đã sử dụng từ đó để gây hiệu ứng. 


107 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


Một buổi tối kia khi ngài đang giảng thuyết tại 
Bangkok. Có ba phụ nữ trẻ là những người bạn 
thân của nhau. Họ vô tình gặp nhau ở nơi ngài 
đang giảng pháp, nhưng thay vì ngồi xuống hòa 
nhập cùng những người đang hành thiền lúc đó, 
họ lại túm tụ vào một góc chuyện trò riêng tư. 
Mãi lo chuyện văn, họ không để ý ý là Ajaan Fuang 
đã đứng dậy, đi qua chỗ họ ngồi với một điều 
thuốc chưa châm lửa ngậm ở miệng, tay cầm hộp 
diêm. Ngài khẽ dừng lại, quẹt diêm, rồi thay vì 
đốt thuốc, ngài quăng nó vào giữa ba người phụ 
nữ. Họ lập tức nhảy lên, một người nói, “Sư! Sao 
Sư làm vậy? Xém nữa là đã trúng tụi con!” 


Ajaan Fuang trả lời, “Sư thấy một đồng rác ở 
đó, nên Sư định đôt nó đi”. 


§ Có lần Ajaan Fuang nghe được hai người đệ tử 
đang nói chuyện. Một người hỏi điều gì đó, và 
người kia bắt đầu câu trả lời “À, theo tôi hình như 
là...” Ajaan Fuang lập tức cắt ngang: “Nếu con 
không biết, thì nói không biết, chỉ vậy thôi. Tại 
sao lại đem rải cái ngu dốt của mình cùng khắp?” 


§ “Mỗi người chúng ta có hai lỗ tai và một cái 
miệng -có nghĩa là ta cân phải lăng nghe nhiêu 
hơn, và nói ít lại”. 

§ “Bất cứ điều gì xảy ra trong lúc hành thiên, 


không nên chia sẻ với aI, trừ vị thây của bạn. Nêu 


108 


KHÉO DẠY CON 


bạn nói với người này, người kia, đó là khoe 
khoan. Đó chăng phải là một uê nhiêm sao?” 


§ “Khi người ta khoe giỏi, khoe hay, thực ra là họ 
đang khoe cái ngu dôt của mình”. 


§ “Nêu điêu gì thực sự tôt, bạn không cân phải 
quảng cáo vệ nó”. 


§ Ở Thái Lan có một số tạp chí chuyên viết về 
giới tu Sĩ. Giống như tạp chí về các ngôi sao, họ 
cũng viết về cuộc đời và giáo pháp của các tăng ni 
và cư sĩ Phật tử nổi tiếng hay không nổi tiếng 
lắm. Các câu chuyện cuộc đời thường được tô vẽ 
quá nhiều những sự kiện siêu nhiên, huyền bí, đến 
khó tin. Qua những lần tiếp xúc với các biên tập 
viên, phóng viên của những tờ báo này, AJaan 
Fuang nhận định, nói chung, họ chỉ là những kẻ 
đánh thuê. Ngài đã nói, “Các vị thiền sư lỗi lạc đi 
vào rừng, không sợ hiểm nguy đến tánh mạng để 
tìm ra Pháp. Khi họ thành công, họ ban phát 
không cho mọi người. Nhưng những người này, 
ngồi trong phỏng máy lạnh, viết bất cứ điều gì họ 
nghĩ ra trong đâu, rồi đem bán chúng”. Do đó, 
ngài không bao giờ hợp tác với họ, khi họ muốn 
giới thiệu về ngài trên các tạp chí của họ. 


Có lần một nhóm phóng viên của tạp chí People 
Beyond The World đến gặp ngài, mang theo máy 
ảnh, máy ghi âm. Sau khi chào hỏi, họ xin phép 
nghe chuyện đời của ngài (?rzwz?). Tuy nhiên 


109 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


trong tiếng Thái, từ ngữ Prawar cũng có nghĩa là 
hồ sơ cảnh sát, nên Ajaan Fuang trả lời là ngài 
không có hồ sơ gì cả, vì ngài chưa bao giờ làm 
chuyện gì sai trái. Nhưng các phóng viên không 
dễ dàng bỏ cuộc. Họ nài nỉ, nếu ngài không 
muốn nói về cuộc đời riêng tư của ngài, thì ít nhất 
hãy cho họ nghe một bài Pháp. Đây là một thỉnh 
nguyện mà người tu sĩ không có thể chối từ, nên 
Ajaan Fuang bảo họ nhắm mắt lại và quán về từ 
buddho -tỉnh thức. Họ vặn máy ghi âm lên, rồi 
ngồi thiền, chờ đợi nghe Pháp thoại, và đây là 
những điều họ đã được nghe: 


“Bài Pháp hôm nay có hai từ - buđ và đho. Nếu 
quý vị không thê ghi nhớ hai chữ này trong tâm, 
thì có giảng thêm điêu gì cũng là lãng phí thời 
gian”. 


Bài Pháp châm dứt. Khi các phóng viên nhận ra 
rằng, tất cả chỉ có vậy -họ rất nản chí- thu xếp 
máy ảnh, máy ghi âm lại, ra về, và không bao giờ 
họ làm phiền đến ngài nữa. 


T Khưu Thanissaro (Geoffrey DeGrdƒj) 
Biên Soạn & Dịch từ Thái sang Anh ngữ 


110 


KHÉO DẠY CON 


NHƯ KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ MẤT 
Sallie Tisdale 


Sallie Tisdale là cư sĩ giảng sư tại Trung tâm 
Thiền Mưa Pháp (Dharma Rain Zen Center) ở 
Portland, bang Oregon, Mỹ. Quyên sách mới 
nhất của bà: Violaon: Collected Essays (tạm 
dịch: Sự Xâm Phạm: Tổng hợp các bài viết), xuất 
bản vào mùa xuân năm 2016. 


+ 


Khi còn trẻ, tôi nghèo -nhưng rộng rãi. Tôi trọ 
chung với nhiều người trong một căn nhà cũ, ngủ 
ngoài hiên, và không sở hữu thứ gì giá trị hơn 
chiếc xe đạp. Mỗi tuần tôi tình nguyện làm việc 
nhiều giờ ở các tổ chức cộng đồng. Có ngày, khi 
trong túi chỉ còn năm đô la, tôi vẫn đãi bạn ăn, rồi 
sau đó chúng tôi cười vui vì tôi hoàn toàn sạch 
túi. Lúc đó thật dễ để cho đi những gì tôi có; vì 
tôi đoan chắc là cuộc đời rồi sẽ đền bù cho tôi 
băng cách nào đó. 


Giờ tôi có nhà, có xe, có tiên tiêt kiệm trong 


111 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


ngân hàng, nhưng tôi không còn quá rộng rãi như 
xưa. Tôi cũng có chia sẻ -tiền bạc, thời gian, sự 
quan tâm- nhưng đôi khi tôi miễn cưỡng làm điều 
đó, với chút ít lo âu. Đôi khi tôi mong ước có 
một ngôi nhà đẹp hơn, một chiếc xe đời mới hơn. 
Tôi lo lắng không biết mình có dành dụm đủ tiền. 
Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho bản thân. 
Đó không chỉ là vấn đề của tuổi trẻ và tuổi già. 
Giờ tôi có nhiều thứ hơn, có nghĩa là tôi có nhiều 
thứ để mắt hơn. 


Khi tôi không sở hữu nhiều thứ, tất cả những gì 
tôi có đều quan trọng. đối với tôi. Khi tôi mua 
được một chiếc áo ấm mà tôi thích ở tiệm 
Goodwill (ND: Tiệm chuyên bán đồ người ta cho 
từ thiện, đã được trau chuốt lại), tôi coi đó như 
quà sinh nhật của mình. Không có gì hết, theo 
một cách nhìn nào đó, cũng có nghĩa là mọi thứ 
trên đời là của tôi. Chỉ một chiếc bánh mì 
sandwich cũng đủ là niềm vui, khiến tôi tận 
hưởng nó hết mình. Mỗi món quà là một niềm 
hạnh phúc, và tôi hàm ân mọi thứ tôi có. 


Hàm ân, cái cảm xúc đơn giản mà sâu sắc của 
lòng biết ơn, là nền tảng của tất cả mọi sự hảo 
phóng, độ lượng. Tôi độ lượng khi tôi tin rằng 
ngay bây giờ, ngay tại đây, trong hình tướng này, 
trong hoàn cảnh nảy, bản thân tôi đã được ban 
tặng tất cả những gì tôi cần có. Sự hào phóng, 
rộng rãi đòi hỏi ta cho ra, giảm bớt cái gì đó. Nó 
không thể xảy ra nếu ta không biết hài lòng, 
không chấp nhận những gì ta có. Nếu không, bản 


112 


KHÉO DẠY CON 
tay đưa ra sẽ năm chặt, và không thể buông ra. 


Tính hào phóng, rộng rãi, phát khởi từ sự sung 
mãn, đủ đầy, là điều tự nhiên. Chúng ta luôn 
chứng kiến điều này quanh ta. Như thiền sư ĐỂ 
Akegarasu' yêu mến mùa xuân. Ông viết, “Có 
non xanh, ta không thể nén lòng -ta muốn hôn 
ngươi”. Đối với ông, hoa cỏ mùa xuân là những 
vị thầy lớn, vì chúng đã “toàn lực, toàn tâm' để 
đơn giản sống cuộc đời của chúng. “Sự vươn 
cao, lớn mạnh của chúng như tâm lưỡi dài, rộng, 
che phủ cả thế gian”, ông nói. Tôi cũng nhìn thấy 
sự bao dung vững chãi trong hoa lá, cỏ cây, trong 
tiếng chim hót những buổôi bình minh, trong tiếng 
mưa đều như trống gõ. Nhưng khi thành niên, tôi 
nghĩ mình phải gìn giữ nhiều thứ, nên tôi đã quên 
điều đó. Tôi hoàn toàn quên rằng từ lúc bắt đầu, 
tôi đã luôn luôn có đủ. Giờ tôi đang cố gắng học 
lại điều đó lần nữa -hoàn toàn sung mãn, không 
còn tiếc nuối điều gì. 


(Chuyên Ngữ theo As 1ƒ There Is Nothing To 
Lose, Tạp Chí Tricycle, Xuân 2010) 


 Haya Akegarasu (1877-1954); đệ tử của TS 
Kiyozawa Manshi. Ông rất có ảnh hưởng đối với 
Phật giáo Nhật Bản. Ông cũng là một nhà thơ rất 
nổi tiếng. 











113 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


Từ Bi -Thiện Ý 
Tụ Khưu Thaníssaro 


Tỳ Khưu Thanissaro (Geoffrey DeGradƒ]) là 
một tụ sĩ người Mỹ theo truyền thông tu 
trong rừng của Thái Lan. Sau khi tốt 
nghiệp Đại học Oberlin năm lI97] với 
chuyên ngành về Lịch sử Trì thức Âu 
Châu, ông theo học thiên với Thiên sư 
Ajaan Fuang Jotiko ở Thái Lan và xuất 
gia năm 1976. Năm 199], ông giúp xây 
dựng Lâm Tự Viện ở San Diego, 
California, nơi ông là trụ trì. 


Ông là một dịch giả, người viết năng nổ. 
Nhiễu tác phẩm của ông có thể được tìm 
thấy trên mạng có tên: 
WWW.đCC€@SSfoInsighf.org 


kkxk 


Thầy tôi, Ajaan Fuang, có lần khám phá ra có một 
con rắn đã bò vào phòng mình. Mỗi lần bước vào 
phòng, Sư thấy nó chui vào cái khe sau tủ đựng 
đồ. Và dầu ông đã có tình để cửa mở cả ngày, rắn 
cũng không chịu ra khỏi phòng. Họ đã sống 


114 


KHÉO DẠY CON 


chung như thế trong ba ngảy. Ông đã rất cân thận 
không làm kinh động rắn hay làm nó cảm thấy bị 
đe dọa bởi sự có mặt của ông. Cuối cùng vào 
buổi chiều của ngày thứ ba, khi ngồi thiền, ông đã 
quán tưởng đến con rắn. Ông thầm nghĩ, “Này 
rắn, không phải là ta ghét ngươi. Ta không có ý 
xâu gì về ngươi. Nhưng tâm chúng ta vận hành 
khác nhau. Vì thế, ta rất dễ hiểu lầm nhau. Bên 
ngoài rừng kia có rất nhiều chỗ cho ngươi sống 
mà không phải sống e đè với ta”. Khi ông ngồi 
thiền rải tâm đến cho rắn như thế, nó đã bỏ đi. 


Lần đầu tiên nghe Ajaan Fuang kế chuyện này, 
tôi dừng lại, quán xét sự hiểu biết của mình về từ 
bi (metta) như thế nào. Từ bi là ước muốn được 
hạnh phúc -hạnh phúc thực sự- và đức Phật dạy 
ta phát triển ước muốn này cho bản thân và cho 
người: “Với tâm từ cho toàn thể vũ trụ, vun trồng 
một trái tìm không giới hạn”. (Sn 1:8)° Nhưng 
cảm xúc nào sẽ đi cùng với ước muốn đó? Nhiều 
người định nghĩa đó là “tình thương, sự tử tế” 
(lovingkindness), ám chỉ một ước muốn được có 
mặt vì người khác: để yêu thương, để ban tặng sự 
âu yếm, vỗ về và bảo vệ. Ý tưởng về việc cảm 


?_Samyuffa Nikãya - Tương Ưng Bộ Kinh 





115 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


thấy yêu thương tất cả mọi người nghe rất cao cả, 
đẹp đẽ. Nhưng khi bạn thực sự dừng lại đề nghĩ 
về tất cả mọi chúng sanh trong vũ trụ, thì có rất 
nhiều người -giỗng như con rắn đó- sẽ phản ứng 
lại với lòng tử tế của ta bằng tâm nghi ngờ và sợ 
sệt. 


Thay vì đón nhận lòng từ của bạn, họ chỉ muốn 
được đề yên. Kẻ khác thì lại cố tình lợi dụng lòng 
tử tế của bạn, coi đó là dâu hiệu của người yếu 
đuối hay sự đồng thuận của bạn về mọi việc họ 
muốn làm. Trong tất cả những trường hợp này, 
liệu tâm từ bi của bạn có mang đến hạnh phúc 
thực sự cho ai không. Trong trường hợp này, hắn 
là bạn không thể không nghĩ liệu những lời dạy 
của Đức Phật về từ bi có thực sự khôn ngoan hay 
thực tế? 


Qua cách Ajaan Fuang đối xử với con rắn, tôi 
nhận thấy zmera không hãn là thái độ từ bi. Đúng 
hơn, đó là thái độ của thiện ý -mong muốn điều 
tốt lành cho người khác, với ý thức rằng hạnh 
phúc thực sự là điều mà mỗi chúng ta phải tự 
khám phá ra cho mình, và đôi khi cách dễ nhất là 
mỗi người đi theo hướng của mình. 


Ta cần hiểu merfa từ nguồn gốc kinh tạng Pali, 


116 


KHÉO DẠY CON 


đầu tiên chính là từ từ ngữ đó. Trong ngôn ngữ 
Pall, pema mới có nghĩa là tình thương, trong khi 
mefía, liên hệ với từ miifa, có nghĩa là bạn. Đức 
Phật không khuyên ta phát triển tình yêu phổ quát 
(universal pema) —vì Ngài biết là tình thương yêu 
có thể dễ dàng đưa đến hận thù khi người ta 
thương yêu bị người khác đối xử tệ- nhưng Đức 
Phật khuyên ta nên phát triển tình bạn phổ quát 
(universal metta): sự thân thiện cho tất cả mọi 
người. Sự thân thiện được coi như thiện ý qua 
bốn đoạn trong kinh tạng khi Đức Phật ban cho ta 
những câu để ghi nhớ trong tâm khi phát triển 
những tư tưởng từ bị. Các câu này cho ta những 
hướng dẫn rõ ràng nhất của ngài không chỉ về các 
cảm xúc cao đẹp hàm chứa trong mía, mà cũng 
khuyên ta cần phải hiểu ý nghĩa của hạnh phúc, 
giúp ta hiểu tại sao việc phát triển lòng từ đến với 
tất cả mọi người là điều khôn ngoan và thực tế. 


Nhóm câu đầu tiên này ở trong đoạn kinh khi Đức 
Phật khuyên ta nên có những suy tư như thế nào 
để chống lại với ác ý. Các câu kệ này được tụng 
đọc mỗi ngày trong các cộng đồng Nguyên thủy ở 
khắp nơi trên thế giới: 


“Mong cho tất cả mọi chúng sinh -không thù oán, 
không bị áp bức, không phiền não -dễ dàng tự 


117 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 
chăm sóc mình”. ~AN 10:176 


Hãy xem xét câu cuối cùng: “Mong là họ dễ dàng 
tự chăm sóc mình”. Ta không nói là ta sẽ luôn có 
mặt bên tất cả mọi chứng sanh. Hơn nữa đa số 
đều sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn khi biết rằng họ 
có thể dựa vào bản thân hơn là dựa vào người 
khác. Có lần tôi nghe một vị giảng sư nói rằng 
ông không muốn sống nơi không có khổ đau, vì 
như thế thì ông không thể hiện được tâm từ bi của 
mình -là một ước muốn cực kỳ ích kỷ, nếu bạn 
suy xét thấu đáo về nó. Ông ta muốn người khác 
khổ đau để ông có thể vui vì được thê hiện tâm bi 
mẫn? Một thái độ tốt hơn sẽ là, “Mong cho mọi 
chúng sanh đều được hạnh phúc. Mong cho họ có 
thể tự lo cho mình được bình an”. Như thế họ có 
thể hưởng hạnh phúc của sự tự túc và độc lập. 


Một số câu kệ từ bi khác ở trong kinh Từ Bi 
Karaniya”. Bài kệ mở đầu bằng ước muốn được 
hạnh phúc giản đơn: 


Không bỏ sót một hữu tình nào 
Kẻ ôm yêu hoặc người khỏe mạnh 


: Anquffara Nikãya — Tăng Chi Bộ Kinh 





* Karaniya Metta Sutta (Good Will _ kinh Tâm Từ 
thuộc kinh Tập- Dịch Giả: Thích Thiên Châu. 
Nguồn: Thư Viện Hoa Sen 

















118 


KHÉO DẠY CON 


Giống lớn to hoặc loại dải cao 
Thân trung bình hoặc ngăn, nhỏ, thô. 


Có hình tướng hay không hình tướng 
Ở gần ta hoặc ở nơi xa 

Đã sanh rồi hoặc sắp sanh ra 

Cầu cho tất cả đều an lạc. 


Bài kệ lại tiếp tục mong cầu là mọi chúng sanh 
đều tránh khỏi mọi nguồn gốc của khổ đau: 
Với ai và bất luận ở đâu 

Không lừa dối chăng nên khinh dễ 

Lúc căm hờn hoặc khi giận dữ 

Đừng mưu toan gây khô cho nhau. 


Khi đọc tụng các câu kệ này, ta không chỉ mong 
chúng sanh được hạnh phúc, mà còn mong là họ 
tránh được những hành động đưa đến ác nghiệp, 
đưa đến khổ đau cho bản thân. Ta nhận thấy rằng 
hạnh phúc phải dựa vào hành động: Người muốn 
tìm hạnh phúc chân thực, phải hiểu nhân của hạnh 
phúc, và hành theo đó. Họ cũng phải hiểu rằng 
hạnh phúc thực sự không đem lại tai hại. Nếu 
hạnh phúc dựa trên điều gì có hại cho người khác, 
thì nó không vững bền. Người bị hại chắc chắn 
sẽ tìm cách để trả đũa, để phá hoại hạnh phúc đó. 
Ngoài ra sự cảm thông còn có đặc tính hiển nhiên 


119 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


như sau: nếu ta thấy người khác khổ đau, ta cũng 
đau xót. Nếu ta có chút cảm xúc nào, ta khó thể 
cảm thấy hạnh phúc khi ta biết rằng hạnh phúc 
của mình đang gây đau khổ cho người khác. 


Vì thế, khi bày tỏ thiện ý, ta không nói rằng ta sẽ 
luôn có mặt ở đó với họ. Ta mong răng tất cả 
chúng sanh sẽ khôn ngoan để biết tự lực, tự tìm 
hạnh phúc cho bản thân. 


Kinh Tâm Từ còn tiệp tục nói răng khi ta phát 
triên thái độ này, ta muôn bảo vệ nó như người 
mẹ bảo vệ đứa con duy nhât của mình. 


Như mẹ hiền thương yêu con một 
Dám hy sinh bảo vệ cho con 

Với muôn loài ân cần không khác 
Lòng ái từ như bề như non. 

Không vuớng mắc, oán thù, ghét bỏ. 


Nhiều người hiểu lầm đoạn kệ này — nghĩ rằng 
Đức Phật khuyên ta phải thương yêu tất cả chúng 
sanh giống như cách người mẹ thương đứa con 
duy nhất của mình. Nhưng thật ra Đức Phật 
không thực sự nói thế. Trước hết Đức Phật không 
hề nói đến từ “thương yêu” (cherish) ở đây. Và 
thay vì so sánh giữa việc bảo vệ đứa con duy nhất 
và bảo vệ các chúng sanh khác, Ngài lại so sánh 
giữa việc bảo vệ con và bảo vệ thiện ý của mình. 


120 


KHÉO DẠY CON 


Điều này tương ưng với những lời dạy khác của 
Ngài trong kinh tạng. Không có nơi nảo trong 
kinh tạng Ngài khuyên chúng ta bỏ thân mạng để 
chống lại mọi điều ác, điều bất công trên thế giới, 
nhưng Ngài tán thán các đệ tử khi họ sẵn lòng từ 
bỏ mạng sống cho giới luật: “Giống như biển 
lặng, không nhấn chìm sóng biển, các đệ tử của ta 
cũng không -dâu có bỏ thân mạng- nhấn chìm 
các giới luật mà ta đã đề ra cho họ ””. =Ud 5:5 


Những câu này cũng mang một thông điệp, một 
tình cảm tương tự: rằng ta cần phải dốc lòng vun 
trồng và bảo vệ thiện ý của mình để bảo đảm rằng 
các ý hướng thiện của ta không lay chuyên. Vì ta 
không muốn làm hại đến ai. Điều ác có thể dễ 
dàng xảy ra khi lòng từ của ta bị lay chuyền, vì 
thế ta cần phải làm bất cứ điều gì để luôn bảo vệ 
thái độ này. Đó là lý do tại sao, khi Đức Phật nói 
ở cuối bài kinh rằng ta cần phải quyết chí thực 
hành loại chánh niệm này: chánh niệm đề ghi nhớ 
trong tâm ước muốn mọi chúng sanh đều được 
hạnh phúc, để bảo đảm rằng tất cả mọi hành động 
của ta đều vì mục đích này. 


Đó là lý do tại sao Đức Phật khuyên ta phải phát 
triển các thiện ý trong hai trường hợp đặc biệt 


5 Udana: Kinh Phật Tự Thuyết 








121 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


quan trọng -và đặc biệt khó- để duy trì ý hướng 
thiện: khi người khác làm hại ta, hay khi ta cô ý 
làm hại người khác. 


Nếu kẻ khác hại ta băng lời nói hay hành động — 
“ngay như những kẻ đạo tặc hạ liệt, dùng cưa hai 
lưỡi mà cưa tay, cưa chân; ”- Đức Phật khuyên ta 
luyện tâm như thế này: 


“Ta sẽ giữ tâm không biến nhiễm; 
ta sẽ không nói lời ác độc. Ta sẽ duy trì 
sự thông cảm, với tâm từ, không có nội 
tâm sân hận. Ta sẽ luôn rải tâm từ đến 
họ, bắt đầu từ họ, ta sẽ rải tâm từ khắp 
thế giới quảng đại, vô biên, không hận, 
không sân "5. ~MN 21 


Khi làm được như thế, Đức Phật bảo rằng, ta đã 
khiến tâm ta bao la như sông Hằng hay rộng lớn 
như trái đất -nói cách khác, nó lớn hơn các ác hại 
mà những kẻ kia đang làm hay đe dọa sẽ làm với 
ta. Chính Đức Phật đã áp dụng giáo lý nảy nơi 
bản thân sau khi Devadatta mưu toan giết hại 
ngài. Như khi ngài nói với Ma vương -người đến 
để chế ngạo ngài khi ngài đang an dưỡng vết 
thương- “Ta năm xuống với lòng thương xót 


¿ Majjhima Nikãya - Trung Bộ Kinh 





122 


KHÉO DẠY CON 
muôn loài ””. (SN 4:13) 


Khi ta có thể duy trì tâm rộng mở trong lúc đau 
đớn, cái người khác hại ta không còn quá sức chịu 
đựng, và ta khó lòng phản ứng một cách tiêu cực. 
Ta bảo vệ -cho bản thân và cho người- khỏi bất 
cứ hành vi tiêu cực nào mà ta có thể làm. 


Còn đối với những khi ta cô ý làm hại người, Đức 
Phật nhắc nhở ta phải nhớ rằng việc sám hối 
không thê thay đổi cái ác, nên nếu cần xin lỗi, ta 
xin lỗi. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, ta phải 
quyết không lặp lại hành động ác đó nữa. Sau đó 
rải tâm từ đến muôn nơi. 


Việc này giúp ta thành tựu một số điều. Nó nhắc 
nhở ta về sự thiện lành của bản thân để ta không — 
nhằm bảo vệ tự ngã- quay trở lại việc không chấp 
nhận mình đã làm điều gì tai hại. Nó làm mạnh 
thêm quyết tâm không làm hại ai. Và nó buộc ta 
phải quán sát hành động của mình để thấy được 
ảnh hưởng thực sự của chúng: nếu ta có những 
thói quen gây tai hại, ta nên buông bỏ chúng trước 
khi chúng gây tổn hại thêm. Nói cách khác, ta 
không muốn thiện ý của ta chỉ là một ý nghĩ 
buông lung, mơ hồ. Ta muốn ứng dụng nó rốt 
ráo, từng li từng tí vào tất cả mọi giao tiếp với 


” Samyuffa Nikãya - Tương Ưng Bộ Kinh 








123 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


người. Như thế thiện ý của ta mới chân thật. Và 
nó thực sự có ảnh hưởng, đó là lý do khiến ta phát 
triển thái độ này ngay từ buổi đầu: để bảo đảm 
rằng nó thực sự cô vũ cho tư duy, lời nói và hành 
động của ta hầu dẫn đến hạnh phúc, vô hại cho tất 
cả. 


Cuối cùng có một đoạn kinh trong đó Đức Phật 
dạy các đệ tử tụng đề rải tâm từ đến tất cả loài rắn 
và các loài bò sát khác. Chuyện là có một vị tu sĩ 
hành thiền trong rừng và bị rắn cắn chết. Các vị 
đệ tử khác đem chuyện này kể lại với Đức Phật và 
Ngài trả lời rằng nếu vị tu sĩ kia đã rải tâm từ đến 
tất cả bốn đại gia đình của loài rắn, thì con rắn nọ 
đã không cắn ông. Lúc đó Đức Phật dạy các vị đệ 
tử một bài kệ bảo vệ để rải tâm từ không chỉ đến 
với loài rắn, mà còn cho tất cả mọi chúng sanh. 


Ta hãy có từ tâm 

Với các loài không chân, 
Ta hãy có từ tâm 

Với các loài hai chân, 
Ta hãy có từ tâm 

Với các loài bốn chân, 
Ta hãy có từ tâm 

Với các loài nhiều chân. 


Mong rằng loài không chân 
không có làm hại ta. 


124 


KHÉO DẠY CON 


Mong rằng loài hai chân 
không có làm hại ta. 

Mong rằng loài bốn chân 
không có làm hại ta. 

Mong rằng loài nhiều chân 
không có làm hại ta. 


Mong chúng sanh hữu tình 
Toàn thể mọi sinh vật, 
Mong chúng thấy hiền thiện, 
Chớ đi đến điều ác. 


Đức Phật là vô lượng, 
Pháp là vô lượng, 
chúng Tăng là vô lượng. 
Có lượng là loài bò sát: răn, bò cạp, rết, nhện, cặc 
kè & chuột. 
Ta đã làm sự hộ trì. 
Ta đã làm sự che chở. 
Mong các loài hữu tình sẽ bỏ đi. 
AN4:67 


Câu cuối cùng trong bài kệ về tâm từ này cho 
thấy sự thật là việc chung sống cùng nhau với mọi 
loài thường mang lại khó khăn -nhất là khi chúng 
sinh thuộc nhiều giống loài có thể xâm hại nhau — 
và phương cách tốt đẹp nhất cho tất cả những loài 
có liên quan là sống xa cách, không xâm hại 


125 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 
nhau. 


Những cách thê hiện lòng từ khác nhau này cho ta 
thấy tâm từ không nhất thiết là tính chất của tình 
thương yêu. Tâm từ tốt hơn nên được coi như là 
thiện ý, vì hai lý do. Đầu tiên vì thiện ý là thái độ 
mà ta có thể thể hiện với tất cả mọi người mà 
không sợ phải mang tiếng là đạo đức giả hay 
thiếu thực tế. Không phải vì ta giúp đỡ mà người 
khác hạnh phúc, họ sẽ thực sự hạnh phúc hơn nếu 
đó là kết quả của chính hành động thiện xảo của 
họ. Hạnh phúc của sự tự lực lớn hơn bất cứ thứ 
hạnh phúc nào đến từ sự phụ thuộc. 


Lý do thứ hai, thiện ý là một cảm xúc khôn ngoan 
để đối phó với những người có thái độ vô ơn đối 
với sự tử tế của ta. Có thể có những người bạn đã 
xâm hại trong quá khứ nên họ không muốn có bắt 
cứ liên hệ nào với bạn, vì thế sự thân thiết, thương 
yêu của bạn thực ra là nguồn gốc khổ đau cho họ, 
hơn là niềm vui. Cũng có những người khi thấy 
bạn muốn thê hiện tình thương yêu đến với họ, thì 
họ nhanh chóng lợi dụng bạn. Và cũng có rất 
nhiều sinh vật trên đời sẽ cảm thấy bị đe dọa bởi 
sự biểu lộ tình cảm quá ào ạt của con người. 
Trong những trường hợp này, một cảm nhận từ xa 
về thiện ý của ta -rằng ta tự nguyện không xâm 
hại những người này hay những chúng sanh này- 
sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người liên quan. 


126 


KHÉO DẠY CON 


Như thế không có nghĩa là tình thương yêu không 
bao giờ là một thê hiện phù hợp của thiện ý. Đơn 
giản là bạn phải biết khi nào nó phù hợp và khi 
nào không. Nếu bạn thực sự có lòng từ đối với 
bản thân hay với người, thì bạn không thể để ước 
muốn được thân mật, được có cảm giác âm áp, 
thương yêu, khiến bạn quay lưng lại với những gì 
thực sự là phương cách hoàn hảo nhất để mang 
hạnh phúc chân thật đến cho tất cả. 


(Chuyền ngữ từ "Metta Means Goodwill", Nguồn: 
Access to Insight (Legacy Edinon), 24 November 
2013) 


127 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


Tư Tưởng Kinh Tế Phật Giáo Cho 
Một Cuộc Sống Lành Mạnh 


Giáo Sư H.S.ShuklaŸ 


Phật giáo là một hệ thống khoa học năng động, 
thực tiễn và đầy minh chứng trên cả hai phương 
diện: lý thuyết và thực hành, để giúp cho cuộc 
sông của chúng ta được an lành, sung túc và thịnh 
vượng. Nhận thấy con người luôn sợ hãi khổ đau, 
nên Đức Phật Gotama trong suốt bốn mươi lăm 
năm đã đưa ra những lời giáo huấn dựa trên vấn 
đề khổ và sự chấm dứt của khổ. Giáo lý của Đức 
Phật không bỏ qua vấn đề thiết yếu nào trong việc 
vun trồng thể chất và tinh thần, rồi từ đó duy trì 


Š Giáo Sư, Ngành Phật học & Ngôn ngữ Pali, Đại học Banaras 
Hindu, Varanasi-221005 (U.P.) Ấn Độ. 


128 


KHÉO DẠY CON 


chúng, dầu cho đó là về xã hội, kinh tế, chính trị 
hay tâm linh. Đức Phật không nhìn vấn đề gì một 
cách phiến diện, bỏ qua các điều kiện xã hội, kinh 
tế của nó, mà quán sát vấn đề một cách toàn diện. 
Tuy nhiên, Đức Phật chăng bao giờ đánh giá cao 
vật chất. Ngài không coi phúc lợi vật chất tự nó 
là cứu cánh, mà nó chỉ là phương tiện để đạt được 
những gì không thể thiếu cho một cuộc sống lành 
mạnh, tràn đầy hạnh phúc, và trong việc đạt được 
mục tiêu tối hậu. Do đó, Phật giáo chấp nhận một 
số điều kiện vật chất tối thiểu phù hợp cho sự phát 
triển tâm linh. (W.B.T. P. 81). Một cuộc sống 
lành mạnh phụ thuộc vào sự lành mạnh của cả 
thân và tâm, vì chúng cùng hoạt động hỗ tương 
cho nhau. Vì vậy người ta thường nói: Một tính 
thần minh mẫn trong một thân thê tráng kiện”. 


Ngày nay là thời đại vật chất. Nhờ vào những 
tiến bộ khoa học và công nghệ, vật chất đã bành 
trướng trên một bình diện rộng, xâm thực vào 
việc hiện đại hóa các hoạt động vật chất và tâm 
linh của cả thế giới mà không hề quan tâm đến 
những giá trị đạo đức của con người. Điều này 
ảnh hưởng nghiêm trọng đến nông nghiệp và 
công nghiệp, nhất là tạo nên những vấn đề như là 
bóc lột sức lao động và phá hoại tài nguyên thiên 
nhiên một cách không thương tiếc như các hầm 
mỏ, dầu hỏa, nhiên liệu, sông suối, rừng rậm, và 


129 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


môi trường nói chung, trong các nước đã và đang 
phát triển. Không khí, nguồn nước, đất đai bị 
nhiễm ô đến độ chúng sẽ không ích lợi gì cho các 
thế hệ mai sau. Hàng triệu người đang chết vì 
đói, suy dinh dưỡng hay thiếu bữa. Mặt khác, với 
tình trạng dân số bùng nỗ trong hầu hết các nước 
kém phát triển, thanh thiếu niên phải đối mặt với 
nạn thất nghiệp, đưa đến đủ loại tệ nạn và tội 
phạm. Chính vật chất nắm giữ tâm trí con người, 
và con người không còn biết đến trách nhiệm đạo 
đức đối với tha nhân, vì đồng tiền được coi là yếu 
tố quyết định mạnh mẽ nhất đối với vị thế của họ 
trong xã hội hay trong một quốc gia. Dần dà tâm 
ích kỷ cảng tăng tốc khiến khuynh hướng tích lũy 
ngày càng nhiều của cải vật chất được cô vũ trong 
thế giới vật chất. Việc tích lũy, thâu tóm bạc tiền 
đã trở thành mục tiêu tối hậu trong thế giới tân 
tiến so với những thứ khác. Tiêu chí tối thượng 
trong việc thâu gom thêm nhiều của cải không đòi 
hỏi phải biện minh. Đó là triết lý vật chất — 
(B.E.P.-P 6), cổ vũ cho sự phát triển kinh tế 
không bền vững của một quốc gia, và từ đó làm 
cho sự khác biệt giữa giàu và nghèo càng sâu sắc, 
vả ngảy càng tăng lên. Điều đó đưa đến việc 
đánh mất cân bằng giữa các hành vi cá nhân và 
các hoạt động kinh tế để đạt được lợi ích tối đa. 
Theo đó việc cá nhân hóa trong lãnh vực phát 
triển và hoạch định kinh tế được khuyên khích, 


130 


KHÉO DẠY CON 


làm cho những bất mãn trong lòng người lao động 
ngày càng tăng lên. Do đó, Phật giáo dầu có 
khuyến khích sự tiễn bộ vật chất, nhưng lúc nào 
cũng nhân mạnh đến sự phát triển đạo đức và 
những yếu tố tâm linh để có được một cuộc sông 
hạnh phúc, lành mạnh và yên ấm. 


Hiện nay kinh tế đang trong tình trạng khủng 
hoảng toàn cầu, là thời điểm ta cần áp dụng nền 
kinh tế Phật giáo dựa trên đạo đức, được xem là 
phương cách làm giàu một cách khoa học vì nó 
găn kết các hoạt động kinh tế với các quy luật đạo 
đức, nhằm hướng dẫn ta nên làm gì và không nên 
làm gì. Những cách kiếm tiền như thế nào là hợp 
pháp hay không hợp pháp, kiếm tiền như thế nào 
và tiêu tiền như thế nào, vân vân. Phương cách 
khoa học này không chỉ quan tâm đến các khía 
cạnh vật chất mà cả những khía cạnh tâm linh, 
nhân văn. Do đó, nó bao hàm cả những tiễn bộ 
vật chất cũng như tâm linh hoặc đặt các mối liên 
hệ xã hội giữa cá nhân, gia đình và xã hội bình 
đăng như nhau. Vì vậy, không có mâu thuẫn giữa 
đạo đức và tiến bộ kinh tế trong các nước Phật 
giáo như Nhật Bản, Thái Lan, Miễn Điện, vân 
vân... Là người nghiên cứu cả hai, kinh tế và 
Phật giáo, tôi có thể nói rằng việc kết hợp kinh tế 
Phật giáo dựa trên đạo đức cùng với khoa học và 
công nghệ hiện đại, nếu được ứng dụng, sẽ lợi ích 


131 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


hơn cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế cùng 
Với Sự quan tâm sâu sắc vỀ các giá trị đạo đức của 
con người. Điều đó sẽ dần dần tạo nên một xã hội 
không tham nhũng, là một yếu tố được coi là cốt 
lõi trong cuộc sống bình an, lành mạnh. 


Đề đạt được mục đích đó, Đức Phật đã quán sát 
những vấn đề về đạo đức, xã hội, kinh tế và tôn 
giáo để tìm con đường đưa đến một cuộc sông 
cao đẹp, lành mạnh và bình an, và Ngài đã khám 
phá ra nguyên nhân của các vấn đề liên quan, nên 
đã đề ra các phương pháp giải quyết nằm rải rác 
trong kinh điển hay các tài liệu ngoại điển. Nền 
kinh tế Phật giáo có thê được nghiên cứu về hai 
mặt: 


(1) Kinh tế vi mô, tức là nên kinh tế dựa trên cá 
nhân, và (2) kinh tế vĩ mô, tức là nền kinh tế 
dựa trên quốc gia hay xã hội. Con người tạo 
nên xã hội. Họ chính là thầy của mình chứ 
không phải người khác. Họ cảm thấy hạnh 
phúc hoặc khổ đau tùy theo hành động của họ 
(Dp. Vs 160,165). Vì vậy, hành động của họ 
cần dựa trên đạo đức vì ích lợi của bản thân và 
tha nhân. Do đó, kinh tế Phật giáo được gọi là 
nên kinh tế dựa trên đạo đức. 


Như đã nêu trên, Phật giáo bắt đầu với sự khổ 
đau và châm dứt với sự thiện lành tột bậc 
(sumum-bonum). Đức Phật đã tuyên bô răng thê 


132 


KHÉO DẠY CON 


giới được thiết lập dựa trên khổ (Sn.I 38). Lý do 
gây ra đau khổ là sự bất mãn vì không đạt được 
những điều mong ước. Khái niệm của tư tưởng 
kinh tế Phật giáo nôi bật và lâu đời nhất bắt đầu 
bằng tuyên bố "yam! piccham! tam! na labhati pi 
dukkham!- không nhận được những sì fa mong 
muốn đưa đến khổ, đã năm trong bài thuyết giảng 
đầu tiên của Đức Phật ở Varanasi (Mv. 13). Kinh 
Mũlapariyäya cũng nhân. mạnh điều đó trong câu 
nói rằng “Tham ái là gốc của khổ đau” (Mn. I, 
10). Thường là càng có nhiều tham muốn, ta 
càng đau khô hơn; ít ham muốn thì ít khổ hơn. 
Do đó, ta cần kiểm soát lòng ham muốn không 
ngừng tăng trưởng của ta, dầu rằng không dễ để 
kiểm soát vì tâm tham mỗi ngày một tăng, với sự 
phát triển của các tư tưởng sáng tạo và sản phâm 
tân kỳ, nên tất cả các ham muốn không thể nào 
được thỏa mãn do những hạn chế về phương tiện, 
do sự chạy đuôi theo các sản phẩm mới xuất hiện 
trên thị trường và sự vung tay quá trán (tiêu xài 
không tính toán) so với thu nhập của mình, là 
những điều thường xảy ra trong xã hội ngày nay. 
Mặt khác, hiện nay người ta kiểm được nhiều tiền 
hơn nhờ vào sự phát triển vật chất và thể lực, vậy 
mà họ. vẫn không thể thành công vì sự thiếu hiểu 
biết về tư tưởng kinh tế Phật giáo dựa trên đạo 
đức. Tư tưởng kinh tế mày giúp người tiêu dùng 
có những hướng dẫn về chi tiêu có kế hoạch, lợi 
ích trong sự lựa chọn chi tiêu như thế nào đối với 
những thứ ta cần khác nhau để đạt được sự thỏa 
mãn tối đa, đối với những sản phẩm ta tiêu thụ... 


133 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


Những gì chúng ta chứng kiến trong nên kinh tế 
hiện nay là người ta đặt nặng việc tiêu thụ vật 
chất để sông xa hoa và hoang phí hơn cho những 
thứ sản phẩm cao cấp mà không cần nghĩ đến các 
nhu yếu phẩm khác, đưa đến một cuộc sông 
không lành mạnh, mắt cân bằng. Từ đó, tắt cả 
mọi thành viên khác trong gia đình hay trong xã 
hội cũng bị ảnh hưởng tiêu cực về mặt tinh thần 
cũng như thê chất. Do đó, ta cần có kế hoạch chỉ 
tiêu đối với các mặt hàng hóa khác nhau, tùy theo 
nhu cầu. 


Các nhu cầu có thể chia làm ba loại như là cơ 
bản, tiện nghi và xa xỉ. Các nhu cầu cơ bản cần 
phải có để duy trì sự sống của con người. Kinh 
Sabbäsava liệt kê rõ ràng bốn nhu câu cơ bản là y 
phục. thực phẩm, chỗ ở và thuốc men. Y phục 
cần phải có để che tấm thân trần trụi khỏi cái 
nóng, lạnh, gió, mưa và muỗi mòng. Thực phâm 
cân thiết để nuôi dưỡng thân, duy trì cuộc sống, vì 
tất cả mọi chúng sanh đều phụ thuộc vào nguồn 
dinh dưỡng “sabbe saffã aharafthiiika” (Dn. LH, 
169). Tương tự, chỗ ở che chở con người khỏi 
thời tiết khắc nghiệt, năng nôi, rắn rít và những 
thứ khác nữa. Thuốc men bảo vệ con người khỏi 
bệnh tật, đem lại sức khỏe. Những tiện nghi này 
cần thiết để có một cuộc sông thánh thiện, hướng 
về tâm linh, để tâm được bình an, tĩnh lặng, 
không lo lắng. Nếu con người có khả năng để 
sống một cuộc sống thoải mái cũng được thôi. 
Khi đã thỏa mãn những nhu cầu cơ bản; ta có thê 
tiến đến một cuộc sống tiện nghi thoải mái hơn. 


134 


KHÉO DẠY CON 


Đức Phật không hè bài bác một cuộc sống thoải 
mái, nhưng việc sử dụng bất cứ điều gì thái quá 
cũng không được phép dâu đối VỚI ngưỜi Cư Sĩ. 
Kinh Sabbãsava khai triển thêm về ba mục tiêu 
đăng sau việc hưởng thụ của cải vật chất: (1) Duy 
trì sự sông (2) Sống thoải mái (3) Tạo nền tảng 
cho sự thành tựu tâm linh. Theo kinh tế Phật 
giáo, việc thiết lập các tiêu chí này sẽ giúp làm 
tăng trưởng hàng hóa sản xuất. 

Con người bình thường không sống đơn thân. 
Họ sống trong gia đình bao gồm vợ/chồng, con 
cái, cha mẹ, người giúp việc, vân vân. Do đó, 
người ta cần có tài sản để chăm sóc gia đình cũng 
như có một cuộc sống lành mạnh. Đức Phật đã 
khuyên con người trong bốn mươi năm của cuộc 
sông cân tạo ra càng nhiều của cải càng tốt qua 
những ngành nghề tương ưng với chánh mạng. 
Trong lãnh vực này, Đức Phật ngăn câm việc 
sông theo tà mạng. Đó là sống bằng sự gian dối, 
mưu mẹo, vẽ vời, và theo đuổi lợi nhuận vì lợi 
nhuận (Mn. III, 139). Đặc biệt đối với hàng cư sĩ 
tại gia, Đức Phật cấm buôn bán người, vũ khí, 
thịt, các chất gây say và thuốc độc. Một số cách 
kiếm sống sai lạc mà cả hai, cư sĩ và tu Sĩ, đều 
phải tránh xa cũng được liệt kê. Một số được thí 
dụ ở đây để ta có thê hiểu về bản chất của chúng: 
Kuhanã: kiếm tiền băng vẻ bề ngoài giả dối, 
Lapanäa:_ kiểm tiền bằng những lời đường mật 
quanh co. Mezikaíã: kiêm tiền bằng cách vẽ 
bùa phép trên thân người, Ni›pesikaia: kiếm tiền 
bằng cách chỉ trích, hùng hồ, gán tội oan, vân 


135 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


vân. Labhena lãbhanjjiginsanaiä: kiêm tiền bằng 
cách bỏ qua lợi nhỏ để được nhiều lợi lộc hơn, 
Tilãä-kữía: lường gạt người bằng cách cân đo 
không chính xác, Kzma-ku/a: dụng cụ cân đo 
dùng đề khi mua thì được nhiễu, khi bán thì đưa ít 
lại. Ä⁄ana-kzra : một cách gian lận khách hàng 
bằng cách sử dụng sai trọng lượng. (Dn. I, 3-10). 


Tuy nhiên theo quan điểm hiện đại, tốt hơn 
hết là chúng ta chỉ chú tâm đến năm giới đã được 
Đức Phật trao truyền để mọi người cùng giử hầu 
duy trì được an bình và hòa hợp trong xã hội. 
Chúng không thể thiếu trong một cuộc sông lành 
mạnh. Năm giới đó là tránh giết hại, trộm cắp, 
gian dâm, nói dối và sử dụng các chất gây say. 
Ba giới đầu tiên là để giử cho thân không làm 
quấy, giới thứ tư giử lời ăn tiếng nói, trong khi 
giới thứ năm kiểm soát tất cả để giử cho tâm an 
bình. Tất cả năm giới này tạo cho ta cảm giác an 
bình, không chấp giữ. Cảm giác an bình, phản 
ứng chân thật và theo đó, tâm ôn định, đã mở 
đường cho các hoạt động kinh tế dựa trên đạo 
đức. 


Được trang bị với tri thức về những hành động 
bắt thiện và quả của chúng, chúng ta tiễn tới việc 
thực hiện những hành động thiện như là chánh 
mạng (szmmä--jivo) đề có thể sông hạnh phúc, 
lành mạnh ngay trong kiếp này và những kiếp về 
sau. Theo kinh Sz/zyyaka trong Trung Bộ Kinh 
QMajjhina-nikaya), điều thiện (k„sala) chứa đựng 
quyền lực mang đến hạnh phúc trong các kiếp 
luân hồi (szmmã-đjivo) cũng như hủy diệt uế 


136 


KHÉO DẠY CON 


nhiễm, đưa đến giải thoát (Mn. L 285). Vì vậy, 
chánh mạng là sự kiêm chê ta khỏi các phương 
cách kiêm tiên sai lạc hay bât thiện, như đã nói ở 
trên. 


Chánh nghiệp và chánh mạng là hai chi quan 
trọng trong Bát Chánh đạo, tương ưng trực tiếp 
với kinh tế Phật giáo, dầu tất cả mọi chi trên con 
đường đạo này không thể không tương quan với 
nhau. Chúng hỗ trợ nhau để giúp cho tâm uyễn 
chuyên, tĩnh lặng, thân dồi dào sức khỏe, để phát 
triển đến không chỉ sự tăng trưởng ổn định trong 
kinh tế mà cả hệ thống họat động tầm sinh lý của 
thân, cần thiết cho một cuộc sống lành mạnh. 
Chánh kiến giúp ta có khả năng phân biệt giữa 
những hành động đúng và sai. Kinh 
Mahãcaffärisaka trong Trung Bộ Kinh nhấn 
mạnh rằng sự hiểu biết thấu đáo về cái sai biệt 
giữa tà mạng và Chánh mạng là Chánh kiến 
(Mn.III, 135-140). Một hành động thiện, được 
nhắc đến trong kinh Từ BI (Mera-suia), là hành 
động được người trí ngợi khen. Tương Ưng Bộ 
kinh thuyết răng có ba nguồn lực, đó là lương tâm 
(attadhipateyya), ý kiến đám đông 
(lokadhipafeyya) và phù hợp với Pháp (dhamma- 
dhipareyya), có thê giúp ta phân biệt giữa tốt và 
xấu. Chánh tư duy giúp ta quyết định tuân theo 
Chánh mạng trong việc kiếm sống. Chánh ngữ 
giúp ta kiểm soát lời nói; Chánh niệm giúp ta đối 
mặt với những vấn đề xã hội và kinh tế một cách 
phù hợp bằng cách hoàn toàn tránh xa những 
phương tiện hành động bất thiện như đã nêu, và 


137 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


thực hành Chánh nghiệp theo con đường của 
Chánh mạng để kiếm tiền bằng Chánh tinh tấn 
với tâm Chánh định. Như thế, tất cả mọi chỉ 
trong Bát Chánh đạo tương quan nhau để dọn 
đường cho một thân tâm kiên định trong một cuộc 
sông lành mạnh. Tóm lại, có thể nói rằng người 
muốn có tiến bộ về kinh tế và tâm linh với tâm 
chánh niệm, thiện xảo trong phương tiện, sẽ tạo ra 
một môi trường hành động thoải mái, tương quan 
tốt đẹp trong xã hội và tạo một chỗ đứng vững 
vàng cho bản thân. Đây là cách hành xử phù hợp 
mà ta phải cỗ gắng tuân theo trong chánh mạng 
đề đem lại tiến bộ kinh tế cho bản thân. 


Đúng là kinh tế không phải là mục tiêu của Phật 
giáo. Nó chỉ là một bước trên con đường đào tạo 
nên con người phù hợp để tiễn bước đến đích cuối 
cùng. Những điều kiện kinh tế bất ốn sẽ tạo nên 
chướng ngại trên con đường tiễn tới mục tiêu, vì 
sự vun trồng riêng lẻ bất cứ chi nào của Bát 
Chánh đạo hay tất cả chi cùng một lúc là bất khả 
thi trong điều kiện kinh tế không ổn định. Trong 
tình huống đó, con người phải chịu cảnh đói 
nghèo gây ra do sự thiếu đạo đức và tội phạm như 
cướp bóc, bạo lực, tàn nhẫn, vân vân... Cuối 
cùng là họ phải chấp nhận các phương cách kiếm 
tiền bất thiện để sinh tồn, dầu chính quyền có cố 
găng dẹp bỏ tội phạm băng các hình phạt, nhưng 
phương cách để xóa các tội phạm này không bao 
giờ thành công, trừ khi điều kiện kinh tế của con 
người được cải thiện bằng cách: cung cấp hạt 
giống cho người trồng trọt và nông dân, cấp vốn 


138 


KHÉO DẠY CON 


cho nhà kinh doanh và lương bỗng đủ cho công 
nhân. Kêt quả là mọi người sẽ hải lòng và đât 
nước không còn tội phạm, sẽ trở nên bình an. 


Con người có nhiều tham vọng và tất cả mọi 
tham vọng không thể được thỏa mãn hết. Dâu có 
mưa vàng cũng không thỏa mãn tất cả mọi dục 
lạc. Do vậy, thế giới này được coi là nô lệ cho ái 
dục. Theo kinh Pz/fakarmưna, người thể tục mong 
muốn bốn điều vui vẻ, hạnh phúc; đó là: (1) tài 
sản kiếm được hợp pháp, (bhoga) (2) được danh 
vọng @yasa) (3) sông lâu (dighamayu) và @® tái 
sinh tốt đẹp (susaii) (An. II, 69). Điều đâu tiên 
trong bốn điều ước trên thế gian này là sự thu 
nhập của cải hợp pháp, rất quan trọng đối với đề 
tài đang được nói đến, đặc biệt trong tình hình 
hiện tại, khi thế giới đang trải qua giai đoạn đua 
nhau tích trữ ngày càng nhiều của cải hơn mà 
không đoái hoài đến bất cứ giá trị đạo đức, nhân 
văn gì, đưa đến nhiều loại tham nhũng khác, trong 
khi Phật giáo không chấp nhận việc kiếm tiền 
bằng hành động bất thiện cũng như sự tích trữ 
tiền bạc. Của cải làm ra là để tiêu dùng không 
phải để tích trữ. Có người vì muốn tích trữ tiền 
bạc mà sống khổ sở, để rồi cuối đời phải chứng 
kiến tài sản của mình rơi vào tay người khác hay 
sau khi chết người khác được thừa hưởng hoặc 
chính quyền tịch thu. Do đó, tư tưởng kinh tế 
Phật giáo không ủng hộ sự tích trữ tài sản. Kinh 
Vyagghapa/Ja cũng bài bác sự tích trữ tài sản và 
một cuộc sông bỏn xẻn như cuộc sông của một kẻ 
bần cùng phải chết đói. Sự tích lũy tài sản làm 


139 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


phát sinh tham nhũng, xung đột trong thân tộc và 
xã hội. Sự căng thăng có thê tăng đến bất cứ mức 
độ nào, kế cả làm hại hay giết người, là những 
điều chúng ta có thê thấy trong xã hội ngày nay. 


Như thế chúng ta phải kiếm sống như thế nào? 
Theo quan điểm Phật giáo, ta phải kiếm sống một 
cách thiện xảo và không bạo động trong nhiều 
ngành nghề khác nhau một cách chân thật, siêng 
năng. Có nhiều ngành nghề như canh nông, buôn 
bán, chăn nuôi, bảo vệ, các dịch vụ cao cấp và 
một số ngành nghề khác. Từ xa xưa, canh nông 
đã là nguồn sinh kế chánh yếu của bao người. 
Ngay cả hiện nay, bảy mươi đến tám mươi phần 
trăm nhân loại dựa vào canh nông. Đó là cách 
kiểm sống rất quen thuộc và quan trọng trong hầu 
hết các nước phát triển và kém phát triển. Kinh 
Accaika mô tả cho ta thấy quá trình của các hoạt 
động nông nghiệp có hệ thông cùng với đời sống 
của người nông dân. Nghề nông được coi là nghề 
nghiệp hoàn hảo nhất (An. I, 222-23). 


Kinh doanh là nghề nghiệp kiếm tiền quan trọng 
đứng thứ hai. Kinh Pzmpanika trong Tăng Chỉ 
bộ kinh, giải thích công việc kinh doanh cân được 
thực hiện thiện xảo với tất cả sự tận tụy như thế 
nào. Kinh Vephulla đề ra ba điều kiện cần có để 
thành công trong kinh doanh: trí tuệ, sự nhạy bén 
và tín nhiệm. Một doanh nhân có đủ ba đức tính 
này sẽ thành công trong nghề nghiệp. Tương tự 
một số lớn nghề nghiệp cũng được liệt kê dưới 
tên của tầng lớp công nhân đặc biệt được nêu lên 
trong kinh tập Sa Nipara. Kinh Vyagghapajja 


140 


KHÉO DẠY CON 


(Tăng Chi bộ kinh), liệt kê bốn yếu tô hỗ trợ cho 
sự thành công của những người đây năng lực, tinh 
tấn trong công việc kiếm tiền của họ ngay trong 
đời sống hiện tại. Bốn yếu tố hỗ trợ đó là: -l) sự 
thành tựu qua những có găng hữu hiệu, tinh xảo, 
luôn chuyên cần trong nghề nghiệp của mình. (2) 
- tài sản kiễm được một cách chân chánh được 
bảo vệ khỏi trộm cướp và những điều không may 
đầy rẫy trong xã hội hiện nay. (3)- bằng hữu và 
cộng sự trung thành, có đạo đức, có học và thông 
minh để giúp người doanh nhân đi đúng đường, 
tránh sa vào tội lỗi. 4) - có một cuộc sông ôn 
định với sự hiểu biết răng cách thu nhập và chi 
tiêu của mình đưa đến cuộc sống đó. Không 
phung phí, người đó biết chi tiêu không quá 
nhiều, không quá ít, không tích trữ tài sản một 
cách tham lam. Người đó biết sống đủ với những 
gì mình có. Đức Phật đã giải thích cặn kẽ quan 
điểm vật chất cần cho một cuộc sống lành mạnh, 
để thúc đây con người tiến thắng đến việc đạt 
được mục tiêu cuối cùng, liên quan đến bốn đức 
tính hỗ trợ sau: - người đó cần có tín tâm và sự tin 
cậy vững chắc vào các giá trị đạo đức và tâm linh; 
-nêền tảng xây dựng nên cá tính của người biết 
kiềm chế khỏi những hành động bắt thiện; - sự bố 
thí, rộng lượng, chia sẻ tài sản được coi là cốt yếu 
để duy trì bình đẳng trong xã hội; - trí tuệ, là sự 
hiểu biết nội tại thâm sâu giúp ta hoàn toàn chấm 
dứt khô đau khi biết về bản chất thực sự của thế 
gian: vô thường, khô và vô ngã. 


141 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


Thường chúng ta chi tiêu theo cảm tính nhiều 
hơn là dựa vào thu nhập của mình, vì thế ta lo 
lắng không biết làm sao để thỏa mãn các nhu cầu 
trong tương lai. Từ đó đưa đến câu hỏi là ta nên 
chỉ tiêu như thế nào để được lợi ích tối đa và đáp 
ứng được những nhu cầu dành cho phát triển 
trong tương lai, dầu Phật giáo bài bác việc tích trữ 
tài sản, nhưng cũng khuyên ta bớt chỉ tiêu để dành 
tiền cho sự phát triển kinh tế đã được dự tính hay 
cho các mục đích bảo đảm tương lai. Kinh 
Sigalovada vạch ra cho chúng ta một bảng chi 
tiêu khéo kế hoạch và có hệ thống tiền thu nhập 
đã được kiếm một cách chân chánh. Theo kinh, 
một phân tư của tổng thu nhập nên dùng để chăm 
lo cho bản thân, gia đình và thân quyến; hai phần 
tư thu nhập dành cho việc kinh doanh kiếm lời để 
phát triển tương lai. Có lẽ lời khuyên này không 
dành cho bất cứ ai, mà là dành cho doanh nhân 
như SIgala. Và một phần tư thu nhập còn lại cần 
để dành cho trường hợp khẩn cấp để giải quyết 
bất cứ tai họa nào, có thê xảy ra bất cứ lúc nào. 


Lời khuyên trên của Đức Phật dành cho 
Sigala vẫn còn phù hợp ngay cả trong hiện tại. 
Người có đủ tài chánh, đầu tư vào nghề nghiệp 
của mình để được thêm lợi lộc trong tương lai. 
Chính phủ cũng đề ra các chương trình tiết kiệm 
và bảo hiểm, và người dân được khuyến khích 
bảo hiểm bản thân và tài sản vì những mục đích 
an toàn khi cần thiết. 


142 


KHÉO DẠY CON 


Sự tiễn bộ vật chất có thê hướng đến sự tiễn 
bộ tâm linh không? Đây là một câu hỏi rất quan 
trọng trong tình hình thế giới hiện nay. Thế giới 
hiện nay đang dắn sâu trong sự phát triển vật chất, 
khoa học, công nghệ mà bỏ qua những giá trị đạo 
đức, nhân văn. Chúng bị chôn vùi trong các 
thành tựu vật chất. Điều này ảnh hưởng đến toàn 
thể bộ máy chính trị, xã hội, khiến chúng hoạt 
động một cách tiêu cực, tạo ra sự khác biệt lớn 
lao về thể chất và tinh thần giữa chủ và thợ. Một 
ngày nào đó, sự khác biệt sẽ biến thành xung đột, 
tạo ra tội phạm, sát nhân, trộm cướp, hiếp dâm, sử 
dụng ma túy, bệnh tâm thần, vân vân, là những gì 
chúng ta thấy xảy ra ngày nay trong thế giới hiện 
đại. Đây là những vấn đề thách thức tạo nên một 
tình huống đáng báo động. Tại sao lại thế? Đó là 
do việc chỉ lo phát triển vật chất một chiều mà 
hoàn toàn bỏ qua các quy luật đạo đức tinh thần 
và tâm linh của Phật giáo. Cuộc sống lành mạnh 
ồn định, an bình dường như không thể có mặt 
trong hoàn cảnh đó. Cuộc sống cần bao gồm các 
yếu tô vật lý, tỉnh thần và tâm linh, là điều chúng 
ta cần hăng ngày huân tập. Những gì cần được 
huân tập? Đó là đạo Pháp có mặt giữa hai đối 
cực, là Trung đạo bao gồm tám ngành, cũng được 
gọi là Bát Chánh đạo, được chia thành ba giai 
đoạn thanh tịnh hóa: S4, Samadhi và Pañña 
(Giới, Định và Tuệ), rất thiết yêu cho việc phát 
triển thân và tâm. Chúng hỗ trợ lẫn nhau. ,%7z 
giúp ta giữ đạo đức vững bèn; Sưmadji là một 
trạng thái tâm định, và Pañña giúp ta tiền sâu vào 
bản chất của thực tại và nhồ đến gốc rễ sự chấp 


143 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


chặt, bám víu, (Dn. II, 95). Nhờ đó, chúng ta có 
thể có một cuộc sống lành mạnh ổn định về vật 
chất, tầm lý và tâm linh. 


(Lược dịch theo Buddhist Economic Thoughứs 
For Healthy Living, bài tham luận ở Vesak 2014) 


144 


KHÉO DẠY CON 


CHÚT BUÔNG THƯ 
Một Giai Thoại Về Cảm Xúc Giận 


Có một vị hiền triết đã hỏi các đệ tử rằng: 

“Tại sao trong cơn giận dữ, người ta phải hét to 
vào mặt nhau?” 

Sau một lúc suy nghĩ, một trong những đệ tử đó 
trả lời như sau: 

“Bởi vì người ta mất bình tĩnh, mắt tự chủ ạ!” 
Vị hiền triết không đồng ý với câu trả lời, ông 
bảo: 

“Nhưng tại sao phải hét lên trong khi cả hai đang 
ở cạnh nhau? Tại sao không thể nói với giọng 
nhỏ nhẹ hơn?” 


Các đệ tử lại phải ngẫm nghĩ để tìm câu trả lời 
đúng ý thầy, nhưng không có câu giải thích nào 
khiền vị thầy của họ hài lòng. Sau cùng ông bảo: 


“Khi hai người đang giận nhau thì trái tim của họ 
ở rất xa nhau. Trong thâm tâm họ cảm thấy có 
một khoảng cách rất lớn giữa họ. Vì thế muốn 
nói cho nhau nghe thì họ phải dùng hết sức bình 
sanh đề nói thật to. Sự giận dữ càng mãnh liệt thì 


145 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 


khoảng cách càng lớn, nên họ càng phải nói to 
hơn đê tiêng nói của họ có thê khỏa lầp khoảng 
trông ây”. 


Ngưng một chút, vị hiền triết lại hỏi: 


“Còn khi hai người yêu nhau thì họ nói với nhau 
thế nào? Họ không cần phải nói to... Vì trái tim 
họ cận kề nhau. Khoảng cách giữa họ, nếu có, rất 
hạn hẹp...” 


Rồi ông tiếp tục: 


“Khi tình yêu đã sâu đậm, họ không nói nữa, họ 
chỉ thầm thì. Tình yêu đã mang họ đến gần nhau. 
Cuối cùng thì không còn cần phải đối thoại, ngay 
cả sự thầm thì cũng chấm dứt, họ chỉ cần nhìn vào 
mắt nhau, thế thôi! Qua ánh mắt, họ hiểu người 
kia nghĩ gì, muốn gì...” 


Rồi ông kết luận: 


“Khi các con phải tranh luận gay gắt với nhau, 
hãy nhớ giữ trái tim các con luôn cận kể nhau. 
Đừng bao giờ thốt ra điều gì khiến các con cảm 
thấy xa cách nhau hơn... Nếu không, khoảng 
cách giữa các con sẽ ngày càng rộng, cho đến một 
ngày, các con không thể tìm được đường quay trở 


”? 


lại... 


146 


KHÉO DẠY CON 


(Tìm thấy trong kho tài liệu cũ - Không năm 
tháng) 


147 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 
Hai Từ 


Xưa, một thiên viện có giới luật rât nghiêm ngặt. 
Sau khi giới luật im lặng được ban ra, không ai 
được quyên nói gì cả. Nhưng có một ngoại lệ đôi 
với điều luật này. 

Mỗi mười năm, các tu sĩ được phép nói chỉ hai từ. 
Sau mười năm đâu tiên ở tu viện, một vị tu sĩ tìm 
đên vị sư trưởng. “Đã mười năm,” vị sư trưởng 
nói. “Ong muôn nói hai từ gì?” 
“Giường...cứng...” VỊ fu sĩ nói. 


“Vậy à,” vị sư trưởng nói. 


Mười năm sau, vị tu sĩ lại đên phòng của vị sư 
trưởng. “Mười năm nữa rôi,” vị sư trưởng nói, 
“Ong muôn nói hai từ gì?” 

“Thực (phâm)... thôi...” vỊ tu sĩ nói. 


“Vậy à,” vị sư trưởng nói. 


Mười năm nữa lại trôi qua vả vị tu sĩ lại đi gặp 
người sư trưởng. VỊ này hỏi, “Sau mười năm, 
ông muôn nói hai từ gì?” 


““Tôi...bỏ (cuộc)! vị tu sĩ nói. 


“U, tôi cũng biết tại sao,” vị sư trưởng trả lời, 


148 


KHÉO DẠY CON 


“Ông chỉ biết than phiền mà thôi”. 


(Nguồn: Theo Natha.net) 


149 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 
Cây Điều Ước 


Có giai thoại về một người nghèo khi đang suy 
ngẫm về những rắc rối của mình, anh đi ngang 
qua một cánh rừng. Mệt mỏi, anh dừng chân nghỉ 
dưới một gốc cây. Không ngờ đó là cây thần có 
thê đáp ứng ngay lập tức mọi ước nguyện của ai 
tiếp cận với cây. 

Cảm thấy khát, anh ước có một ly nước để uống. 
Lập tức một ly nước mát lạnh hiện ra trong tay 
anh. Sốc, anh quan sát ly nước và thấy nó trong 
lành, nên uống ngay. 


Rồi cảm thấy đói bụng, anh ước chi mình có gì để 
ăn. Một mâm đồ ăn lập tức hiện ra trước mặt anh. 
“Điều ước của ta đã thành hiện thực”, anh kêu lên 
tháng thốt. 


“Nếu thế, ta ước có một căn nhà thật đẹp”. Căn 
nhà lập tức hiện ra trên cánh đồng trước mặt anh. 
Một nụ cười mãn nguyện rạng rỡ nở trên khuôn 
mặt khi anh ao ước có người hầu chăm sóc nhà 
cửa. Khi những người hầu xuất hiện, anh nhận ra 
hình như mình được ban cho một quyền lực siêu 
nhiên, nên anh ước có được một phụ nữ đẹp, đáng 
yêu, thông minh để chia sẻ may mắn này. 


“Điều nảy thật quái lạ, em thử nghĩ xem,” anh nói 
với người phụ nữ. “Tôi không thê may mắn thê 
này. Điêu này thực sự không thê xảy ra cho tôi”. 


150 


KHÉO DẠY CON 


Khi anh nói... mọi thứ biến mất hết. Anh lắc đầu 
và nÓI, “Biết ngay mà,” rôi đứng lên đi, suy nghĩ 
tiếp về những vẫn đề của mình. 


(Nguồn: Theo Natha.net) 


151 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 
Nhẹ Nhàng & Vui Vẻ 


Justine W. Toms & Michael Toms 


Muốn làm công việc hữu hiệu phải có niềm vui. 
Chúng tôi tin rằng muốn cuộc đời có ý nghĩa phải 
hàm chứa niềm vui. Tất cả những việc ta làm phải 
hứng thú, vui vẻ. Không cần biết bạn làm gì, bạn 
phải mang niềm vui đến trong công việc. Làm 
cho công việc của mình trở nên nhẹ nhàng, vui 
vẻ, giúp chúng ta đương đầu với mọi tình huống, 
ngay cả trong những tình huống cam go nhất. 


Việc ta sốt sắng, khi ta đồ hết năng lực vào 
công việc mình làm, tạo ra sức hút nam châm 
khiến người chung quanh cũng sẵn lòng ủng hộ, 
giúp đỡ ta. Bạn sẽ cảm thấy thế nào khi phải tiếp 
xúc với người hờ hững trong công việc của họ? 
Thật đáng chán, và công việc của họ cũng khó đạt 
được hiệu quả. Trái lại, khi ta tiếp xúc với người 
luôn có mặt với công việc của họ, thật sự có mặt 
thì năng lực và lòng sốt sắng của họ cũng lây sang 
ta, hấp dẫn ta, làm ta được lợi ích. 


Chúng tôi nhận ra được những điều này khi đi 
mua thực phẩm. Có nhiều cửa hàng thực phẩm 
trong thành phố chúng tôi ở, nhưng chúng tôi 
thường đến những tiệm mà các nhân viên phục vụ 


152 


KHÉO DẠY CON 


vui vẻ. Họ luôn miệng mỉm cười, biết nói đùa, vui 
vẻ với bạn đồng nghiệp và khách hàng. Trong lúc 
đó có những cửa hàng, nhân viên luôn miệng than 
phiền, lúc nào cũng trông ngóng mau hết giờ làm 
việc. Ngay cả khi đi xin việc làm, chắc chắn 
người ta cũng không chọn các tiệm vừa kể sau. 


Trong vòng 20 năm qua, chúng tôi có nhiều dịp 
tiếp xúc với người Tây Tạng và nhận thấy rằng họ 
luôn cảm nhận cuộc đời một cách nhẹ nhàng và 
vui vẻ. Dầu có gặp khó khăn gì, họ cũng không hề 
than thở, và luôn sẵn sàng cất tiếng cười. 


Một trong những câu nói chúng tôi ưa thích là 
của một vị Đại thiền sư Tây Tạng ở thế kỷ thứ 14, 
Long Chen Pa: “Vì mọi thứ chỉ là duyên hợp, 
hiện hữu như tự tánh, không xấu, không tốt, 
không cần được chấp nhận hay bị chối bỏ, ta còn 
phải làm gì hơn là lớn tiếng cười”. 


(Lược dịch theo Being Lighf and PlayƒUul, 
NXB Bell Tower Books 1998) 


153 


DIỆU LIÊN LÝ THULINH 
Tài liệu tham khảo và chữ viết tắt 


A.B. = Shukla H.S., Ed., 2001, Aspecf oƒ Buddhism (Các 
Quan Điểm Trong Phật giáo). Banaras Hìndu 
University, VaranasI. 

An. = Anguftara-nikaya (Tăng Chì Bộ Kinh) (vols. I-V), 


(Ed.) Kashyap J. Pali Publhication Board, Nalanda, 1959. 

B.E.P. = Heffiarchchi Dhammasena, 2001, Buddhist 
Economic Philosophy ( Triết lý Kinh tế Phật giáo), 
Khoa In Ấn Giáo Dục, Tích Lan 

Dn. = Diehanikaya (Trường Bộ Kinh) (Vols. I-HID Ed. 
Kashyap J. Pali Publication Board, Nalanda, 1959. 

Dp. =Dhammapada (Kinh Pháp Cú) Ed. Kashyap J. Pali 
Publication Board, Nalanda, 1959. 

Gs. = Book oƒ Gradual Sayimgs (Tăng Chì Bộ Kinh), 
(Vols. I-V), (Tr.) 1986, F.L. Woodward, P.T.S., 
London 

Kn. = Khuddaka-nikãya (Vol. D Ed. T1wary, Mahesh, 
Khoa Nghiên Cứu Phật học, Đại Học Delhi, Delhi, 
1983. 

M.B.=Narada, 1995, Rept., Manual oƒ Buddhism ( Cảm 
Nang Phật giáo), Hội Hoằng Pháp Phật Giáo, 
Malaysia. 

M.L.D. = Middle Length Discourse (Trung Bộ Kinh) 
(Tr.), 1995, Tỳ kheo Ñãnamoli và Tỳ Kheo Bodhi, 


154 


KHÉO DẠY CON 


Hội Phát Hành Phật Giáo, Kandy, Narad, Tích 
Lan. 

Mn. = Majjhima-nikãya (Trung Bộ Kinh), chương T-HH, 

Ed. Kashyap J., Pali Publication Board, Nalanda, 1958. 

Mahnl = Mahaniddesa, Ed. Kashyap ]., Päli Publication 
Board, Nalanda, 1959. 

Mvw. = Mahaãvagøa, Ed. Kashyap ]., Päli Publication 
Board, Nalanda, 1956. 

Šn. = Samyufta-nikäya (Tương Ung Bộ Kinh) (Chương 
I-V), Ed. Kashyap J. Pali Publication Board, 
Nalandã, 1959. 

W.B.T. = Rahul Walpola, 1972 (Rept.), What Buddha 

Taught (Những Điêu Phật Dạy), Liên Hiệp Tổ Chức 

Giáo Dục Phật Giáo, Taipel, Đài Loan. 

Thư Viện Hoa Sen, www.thuvienhoasen.org 

Thư Viện Quảng Đức, www.quangduc.com 


155 


156 


